http://tuhoctoan.net 


CAO Cự GIÁC (Chủ biên) 
VŨ MINH HÀ 


THIET KE BAI GIANG 

HOÁ HỌC 

TRUNG HỌC Cơ sở 


9 




NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI - 2005 


1 


http://tuhoctoan.net 


Thiết kế bài giảng 
Hoá học 9 - TẬP MỘT 

Cao Cự Giác (Chủ biên) 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI - 2005 

Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYỄN KHẮC OÁNH 


Biên tập: 
Vẽ bìa: 
Trình bày: 
Sửa bản in: 


PHẠM QUỐC TUẤN 
NGUYỄN TUẤN 
THÁI SƠN - SƠN LÂM 
PHẠM QUỐC TUẤN 


373 - 373 (V) 

Mã số : -— 02dGV/778/05 

HN-05 


In 3000 cuốn, khổ 17 X 24 cm, tại Công ty cổ phần in 15. 
Giấy phép xuất bản số: 02dGV/778/CXB. cấp ngày 23/5/2005. 
In xong và nộp lưu chiểu quý 111/2005. 





http://tuhoctoan.net 


LỜI NÓI ĐẦU 

Để hỗ trợ cho việc dạy, học môn Hoá học 9 theo chương trình sách giáo 
khoa mới ban hành năm học 2005 - 2006, chúng tôi viết cuốn Thiết kê bài 
giảng Hoá học 9, tập 1, 2. Sách giới thiệu một cách thiết kế bài giảng Hoá 
học 9 theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích 
cực nhận thức của học sinh. 

Về nội dung: Sách bám sát nội dung sách giáo khoa Hoá học 9 theo 
chương trình Trung học cơ sở mới gồm 70 tiết, ở mỗi tiết đều chỉ rõ mục 
tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ, các công việc cần chuẩn bị của giáo viên 
và học sinh, các phương tiện trợ giảng cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng 
từng bài, từng tiết lên lớp. Ngoài ra sách có mở rộng, bổ sung thêm một số 
nội dung liên quan đến bài học bằng nhiều hoạt động nhằm cung cấp thêm 
tư liệu để các thầy, cô giáo tham khảo vận dụng tuỳ theo đối tượng học sinh 
từng địa phương. 

Về phương pháp dạy học: Sách được triển khai theo hướng tích cực hoá 
hoạt động của học sinh, lấy cơ sở của mỗi hoạt động là những việc làm của 
học sinh dưới sự hướng dẫn, gợi mở của thầy, cô giáo. Sách cũng đưa ra nhiều 
hình thức hoạt động hấp dẫn, phù hợp với đặc trưng môn học như: thí nghiệm, 
quan sát vật thật hay mô hình, thảo luận, thực hành,... nhằm phát huy tính độc 
lập, tự giác của học sinh. Đặc biệt sách rất chú trọng tới khâu thực hành trong 
từng bài học, đồng thời cũng chỉ rõ từng hoạt động cụ thể của giáo viên và 
học sinh trong một tiến trình Dạy - Học, coi đây là hai hoạt động cùng nhau 
trong đó cả học sinh và giáo viên đều là chủ thể. 

Chúng tôi hi vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích, góp 
phần hỗ trợ các thầy, cô giáo đang giảng dạy môn Hoá học 9 trong việc 
nâng cao hiệu quả bài giảng của mình. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến 
đóng góp của các thầy, cô giáo và bạn đọc gần xa để cuốn sách được hoàn 
thiện hơn. 

CÁC TÁC GIẢ 


3 


http://tuhoctoan.net 


4 


http://tuhoctoan.net 


Tiết 1 


ỒN TẬP 


A. MỤC TIÊU 

• Giúp HS hệ thống lại các kiến thức cơ bản đã được học ở lóp 8, rèn 
luyện kĩ năng viết phương trình phản ứng, kĩ năng lập công thức. 

• Ôn lại các bài toán về tính theo công thức và tính theo phương trình hoá 
học, các khái niệm về dung dịch, độ tan, nồng độ dung dịch. 

• Rèn luyện kĩ năng làm các bài toán về nồng độ dung dịch. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: Hệ thống bài tập, câu hỏi. 

• HS: Ôn tập lại các kiến thức ở lóp 8. 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIÀNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

I. ÔN TẬP CÁC KHÁI NIỆM VÀ 

CÁC NỘI DUNG LÍ THUYẾT cơ BẢN Ở LỚP 8 VÀ CHỮA BÀI TẬP 1 

(15 phút) 

GV: Nhắc lại cấu trúc, nội dung chính HS: Nghe, 
của SGK hoá 8: 

- Hệ thống lại các nội dung chính đã 
học ở lóp 8. 

- Giới thiệu chương trình hoá 9. 

(GV chiếu trên màn hình các nội 
dung đã nêu ở trên). 

GV: Chúng ta sẽ luyện tập lại một số 
dạng bài tập vận dụng cơ bản mà các 
em đã được học ở lớp 8. 


5 







http://tuhoctoan.net 


Bài tập 1: GV chiếu đề bài lên màn 
hình: 

Em hãy viết công thức hoá học của 
các chất có tên gọi sau và phân loại 
chúng (theo mẫu sau): 


TT 

Tên gọi 

Công 

thức 

Phân 

loại 

1 

Kali cacbonat 



2 

Đổng (II) oxit 



3 

Lưu huỳnh trioxit 



4 

Axit sunturic 



5 

Magie nitrat 



6 

Natri hiđroxit 



7 

Axit suntuhidric 



8 

điphotpho pentaoxit 



9 

Magie clorua 



10 

Sắt (III) oxit 



11 

Axit sunturơ 



12 

Canxi photphat 



13 

Sắt (III) hiđroxit 



14 

Chì (II) nitrat 



15 

Bari suntat 




GV: Gợi ý: 

Đế làm được bài tập trên chúng ta 
phải sử dụng những kiến thức nào? 


HS: Các kiến thức, khái: 
cần được vận dụng trong 
1) Quy tắc hoá trị: 


(GV cho HS thảo luận đề xuất ý 
kiến của mình trong thời gian khoảng 
3 phút). 


VD: Trong họp chất A x 
x.a = y.b. 


iệm, kĩ năng 
'ài là: 

ly thì 


6 










http://tuhoctoan.net 


- Khi HS nêu ý kiến, GV yêu cầu các 
em nhắc lại các khái niệm đó luôn. 
(GV chiếu trên màn hình các khái 
niệm, kiến thức mà HS nêu ở dưới 
đây). 


GV: Yêu cầu HS nhắc lại các thao tác 
chính khi lập công thức hoá học của 
chất (khi biết hoá trị). 

GV: Yêu cầu HS nhắc lại kí hiệu, hoá 
trị của một số nguyên tố, gốc axit... 
GV: Em hãy nêu công thức chung của 
4 loại hợp chất vô co đã học 0 lớp 8. 

GV: Gọi HS giải thích các kí hiệu: 

- R: là kí hiệu của nguyên tố hoá học. 

- A: là gốc axit có hoá trị bằng n. 

- M: là kí hiệu của nguyên tố kim loại 
(hoá trị m). 

GV: Các em hãy vận dụng đê làm bài 
tập 1. 

GV: Chiếu bài làm của HS lên màn 
hình và cùng HS sửa sai (nếu có). 


—» Áp dụng quy tắc hoá trị để lập 
(hoặc viết) công thức của các hợp chất 
trên. 

2) Để làm được bài tập trên chúng ta 
phải thuộc kí hiệu các nguyên tố hoá 
học, công thức của các gốc axit, hoá 
trị thường gặp của các nguyên tố hoá 
học, của các gốc axit 

3) Muốn phân loại được các hợp chất 
trên, ta phải thuộc các khái niệm oxit, 
bazo, axit, muối và công thức chung 
của các loại hợp chất đó. 

- Oxit: R x O y 

- Axit: H n A 

- Bazơ: M(OH) m 

- Muối: M n A m . 


HS: Làm bài tập 1. 

HS: Phần bài làm của bài tập 1 được 
trình bày trong bảng sau: 


TT 

Tên gọi 

Công thức 

Phân loại 

1 . 

Kali cacbonat 

k 2 co 3 

Muối 

2. 

Đồng (II) oxit 

CuO 

Oxit bazơ 


7 








http://tuhoctoan.net 


TT 

Tên gọi 

Công thức 

Phân loại 

3. 

Lưu huỳnh trioxit 

S0 3 

Oxit axit 

4. 

axit sunturic 

h 2 so 4 

Axit 

5. 

Magie nitrat 

Mg(N0 3 ) 2 

Muối 

6. 

Natri hidroxit 

NaOH 

Bazơ 

7. 

Axit suníuhidric 

H 2 S 

Axit 

8. 

Đi photpho pentaoxit 

P2O5 

Oxit axit 

9. 

Magie clorua 

MgCI 2 

Muối 

10. 

Axit suníurơ 

h 2 so 3 

Axit 

11. 

Sắt (III) oxit 

Fe 2 0 3 

Oxit 

12. 

Canxi photphat 

Ca 3 (P0 4 ) 2 

Muối 

13. 

Sắt (III) hiđroxit 

Fe(OH) 3 

Muối 

14. 

Chì (II) nitrat 

Pb(N 0 3 ) 2 

Muối 

15. 

Bari suntat 

BaS0 4 

Muối 


Hoạt động 2 
BÀI TẬP 2 (15 phút) 


GV: Chiếu đề bài tập 2 lên màn hình: 

Bài tập 2: Gọi tên, phân loại các hợp 
chất sau: Na 2 0, S0 2 , HN0 3 , CuCl 2 , 
CaCƠ 3 , Fe 2 (S0 4 ) 3 , A1(N0 3 ) 3 , Mg(OH) 2 , 
Cơ 2 , FeO, K3PO4, BaS0 3 . 

GV: Yêu cầu HS nhắc lại các kiến 
thức cần vận dụng để làm bài tập 2 
(GV chiếu lên màn hình các nội dung 
mà HS nêu sau đây). 


HS: Để làm bài tập 2 ta cần phải biết: 

1) Khái niệm về 4 loại hợp chất vô cơ: 
oxit, axit, bazơ, muối. 

2) Cách gọi tên 4 loại hợp chất trên. 


8 








http://tuhoctoan.net 


GV: Em hãy nhắc lại: cách gọi tên 
oxit, axit, bazơ, muối (HS nhắc lại - 
GV chiếu lên màn hình). 

GV: Các em hãy vận dụng các kiến 
thức trên để làm bài tập 2. 

GV: Chiếu trên màn hình bài làm của 
một số HS. 


3) Phải thuộc các kí hiệu hoá học của 
nguyên tố, tên của gốc axit. 


HS: Làm bài tập 2. 

Phần bài làm của HS được trình bày 
trong bảng sau: 


TT 

Công thức 

Tên gọi 

Phân loại 

1 . 

Na 2 0 

Natri oxit 

Oxit bazơ 

2. 

S0 2 

Lưu huỳnh đioxit 

Oxit axit 

3. 

hno 3 

Axit nitric 

Axit 

4. 

CuCI 2 

Đồng (II) clorua 

Muối 

5. 

CaC0 3 

Canxi cacbonat 

Muối 

6. 

Fe 2 (S0 4 ) 3 

Sắt (III) suntat 

Muối 

7. 

AI(N0 3 ) 3 

Nhôm nitrat 

Muối 

8. 

Mg(OH) 2 

Magie hiđroxit 

Bazơ 

9. 

HCI 

Axit clohiđric 

Axit 

10. 

h 3 po 4 

Axit photphoric 

Axit 

11. 

Ba(OH) 2 

Bari hiđroxit 

Bazơ 

12. 

co 2 

Cacbon đioxit 

Oxit axit 

13. 

FeO 

Sắt (II) oxit 

Oxit bazơ 

14. 

k 3 po 4 

Kali photphat 

Muối 

15. 

BaS0 3 

Bari suntit 

Muối 


9 







http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 3 
BÀI TẬP 3 (13 phút) 


GV: Chiếu đề bài tập 3 lên màn hình: 


Bài tập 3: Hoàn thành các phương 
trình phản ứng sau: 

a) p + ơ 2 -» ? 

b) Fe + 0 2 —» ? 

c) Zn + ?-»? + H 2 

d) ? + ? —» H 2 ơ 

e) Na + ?—»? + H 2 


f) P 2 Ơ 5 + ? -> H3PO4 

g) CuO + ? -> Cu + ? 

GV: Gọi HS nhắc lại các nội dung 
cần làm ở bài tập 3. 


GV: Để chọn được chất thích hợp 
điền vào dấu ?, ta phải lưu ý điều gì? 


HS: Đối với bài tập 3, ta phải làm các 
nội dung sau: 

1) Chọn chất thích hợp điền vào dấu ? 

2) Cân bằng phương trình phản ứng và 
ghi các điều kiện của phản ứng 
(nếu có). 

HS: Để chọn được chất thích hợp, ta 
phải thuộc tính chất hoá học của các 
chất. 


GV: Yêu cầu HS nhắc lại tính chất 
hoá học của các chất đã học ớ lớp 8 
(GV chiếu lên màn hình). 

1) Tính chất hoá học của oxi. 

2) Tính chất hoá học của hiđro. 

3) Tính chất hoá học của nước. 
Ngoài ra: còn phải biết cách điều chế 
oxi, hiđro, trong phòng thí nghiệm và 
trong công nghiệp. 


10 



http://tuhoctoan.net 


GV: Các em hãy áp dụng lí thuyết HS: Làm bài tập 3: 
trên để làm bài tập 3. a ) 4P + 50, — 2P 2 0 5 

b) 3Fe + 20 2 —^ Fe 3 0 4 

c) Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 

d) 2H 2 + ơ 2 —2H 2 ơ 

e) 2Na + 2H 2 Ơ -> 2NaOH + H 2 

f) P 2 Ơ 5 + 3H 2 0 -> 2 H 3 PO 4 

g) CuO + H 2 —£-> Cu + H 2 ơ. 

Hoạt động 4 

DẶN DÒ - BÀI TẬP VỀ NHÀ (2 phút) 

GV: Nhắc HS nội dung sẽ luyện tập ở 
tiết 2 và yêu cầu HS ôn tập các nội 
dung sau: 

1) Các bước làm của bài toán tính theo 
công thức và phương trình hoá học. 

2) Các biểu thức: 

- Chuyển đổi m, n, V. 

- Tỉ khối của chất khí. 

- Tính nồng độ mol và nồng độ phần 
trăm. 

Phụ lục: PHIÊU HỌC TẬP 

Bài tập 1: GV chiếu đề bài lên màn hình: 

Em hãy viết công thức hoá học của các chất có tên gọi sau và phân 
loại chúng (theo mẫu sau): 


TT 

Tên gọi 

Công thức 

Phân loại 

1 

Kali cacbonat 



2 

Đồng (II) oxit 




11 



















http://tuhoctoan.net 


TT 

Tên gọi 

Công thức 

Phân loại 

3 

Lưu huỳnh trioxit 



4 

Axit sunturic 



5 

Magie nitrat 



6 

Natri hiđroxit 



7 

Axit suntuhidric 



8 

điphotpho pentaoxit 



9 

Magie clorua 



10 

Sắt (III) oxit 



11 

Axit sunturơ 



12 

Canxi photphat 



13 

Sắt (III) hiđroxit 



14 

Chì (II) nitrat 



15 

Barl suníat 




Bài tập 2: Gọi tên, phân loại các hợp chất sau: Na 2 ơ, S0 2 , HNO 3 , CuCl 2 , 
CaCƠ 3 , Fe 2 (S0 4 ) 3 , A1(NƠ 3 ) 3, Mg(OH) 2 , cơ 2 , FeO, K 3 P0 4 , BaSƠ 3 . 
Bài tập 3: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: 

a) p + 0 2 —» ? 

b) Fe + 0 2 -> ? 

c) Zn + ?->? + H 2 

d) ? + ? H 2 ơ 

e) Na + ?—>? + H 2 

f) p 2 o 3 + ? h 3 po 4 

g) CuO + ? -> Cu + ? 


12 







http://tuhoctoan.net 


Tiết 2 


ÔN TẬP (Tiếp) 


A. MỤC TIÊU 

HS biết được: 

• Những tính chất hoá học chung của bazơ và viết được phương trình hoá 
học tương ứng cho mỗi tính chất. 

• Vận dụng những hiểu biết của mình về tính chất hoá học của bazơ để 
giải thích những hiện tượng thường gặp trong đời sống sản xuất. 

• Vận dụng được những tính chất của bazơ để làm các bài tập định tính và 
định lượng. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. hệ thống bài tập và câu hỏi gợi ý. 

• HS: Ôn tập các nội dung mà GV đã nhắc ở tiết trước. 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của HS 


Hoạt động của GV 


Hoạt động 1 

ÔN LẠI CÁC CÔNG THỨC THƯỜNG DÙNG (10 phút) 


GV: Yêu cầu các nhóm HS hệ thống HS: Thảo luận nhóm (3 phút), 
lại các công thức thường dùng để làm 
bài tập. 

GV: Chiếu lên màn hình nội dung 
thảo luận mà các nhóm đã ghi lại (lưu 
lại ở góc bảng để sử dụng). 

GV: Gọi một số HS giải thích các kí HS: Các công thức thường dùng: 


hiệu trong các công thức đó. 


l)n = 


m 


M 

—» m = n X M 


13 








http://tuhoctoan.net 


GV: Gọi HS giải thích d 


GV: Gọi HS giải thích: C M , n, V, c%, 
m G , m dd ... 


-»M = 


m 


V 


n khi — 


22,4 
-> V = n X 22,4 
(V là thể tích khí đo ở đktc) 


2)d 


M 


M 


M, 


(trong đó A là chất khí hoặc A ở thể 
hơi) 

, M a 

d A / 


3) C M = 


KK 29 
n 


V 


c% = 


m. 


X 100%. 


m 


dd 


Hoạt động 2 

II. ÔN LẠI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP cơ BẢN Ở LỚP 8 (32 phút) 

1. Bài tập tính theo công thức hoá học (10 phút) 

GV: Chiếu đề bài tập 1 lên màn hình: 

Bài tập 1: Tính thành phần phần trăm 
các nguyên tố có trong NH 4 NO 3 . 

GV: Gọi HS nhắc lại các bước làm HS: Các bước làm bài tập tính theo 
chính. công thức hoá học: 

1) Tính khối lượng mol. 

2) Tính % các nguyên tố. 

HS: 


G V: Các em hãy áp dụng làm bài tập 1. 


1) M 


NH.NO, 


= 14x2+ 1 x4+ 16x3 


= 80 (gam). 


14 









http://tuhoctoan.net 


GV: GV và HS nhận xét và sửa sai 
(nếu có). 

GV: Chiếu lên màn hình đề bài tập 2: 

2) %N = —X 100% = 35% 

80 

%H= — X 100% = 5% 

80 

%ơ = 100% - (35% + 5%) = 60% 

hoặc: 

%ơ= — X 100% = 60%. 

80 

Bài tập 2: Hợp chất A có khối lượng 
mol là 142. Thành phần phần trăm về 
khối lượng của các nguyên tố có trong 
A là: 


%Na = 32,39% 


%s = 22,54% 


còn lại là oxi. Hãy xác định công thức 
của A. 


GV: Gọi một HS nêu các bước làm 

bài. 

HS: Nêu các bước làm. 

GV: Yêu cầu HS làm bài tập 2 vào vở 
(giấy trong). 

GV: Chiếu bài làm của HS lên màn 
hình hoặc gọi mỗi HS giải một phần 
của bài tập 2 (nhằm mục đích luyện 
tập được cho nhiều HS). 

HS: 

* Giả sử công thức của A là Na x S y O z ta 
có: 

23x 

X 100% = 32,39% 

142 

_ 32,39x142 

-> 23x =--—-— 

100 

—» X = 2. 


15 






http://tuhoctoan.net 


* ^ặx 100% = 22,54% 

142 

22,54x142 , 

-» y = -7 " ' = 1 

100x32 

%0 = 100% - (32,39% + 22,5%) 
= 45,07% 

-> ^%x 100% = 45,07% 

142 

45,07x142 „ 

-» z = =4 

100x16 

công thức phân tử của hợp chất A là 
Na 2 S0 4 . 

2. Bài tập tính theo phương trình hoá học (22 phút) 

GV: Chiếu đề bài tập 3 lên màn hình: 

Bài tập 3: Hoà tan 2,8 gam sắt bằng 
dung dịch HC1 2M vừa đủ. 

a) Tính thể tích dung dịch HC1 cần 
dùng. 

b) Tính thể tích khí thoát ra (ở đktc). 

c) Tính nồng độ mol của dung dịch 
thu được sau phản ứng (coi thể 
tích của dung dịch thu được sau 
phản ứng thay đổi không đáng kể 
so với thể tích của dung dịch HC1 
đã dùng). 

GV: Gọi một HS nhắc lại dạng bài tập. 

GV: Em hãy nhắc lại các bước làm 
chính của bài tập tính theo phương trình. 


HS: Dạng bài tập là bài tập tính theo 
phương trình (có sử dụng đến nồng độ 
mol). 

HS: Các bước làm chính là: 

1) Đổi số liệu của đề bài (nếu cần). 

2) Viết phương trình hóa học. 


16 








http://tuhoctoan.net 


GV: Gọi HS làm từng phần theo hệ 
thống câu hỏi gợi ý của GV. 

3) Thiết lập tỉ lệ về số mol của các 
chất trong phản ứng (hoặc tỉ lệ về 
khối lượng, về thể tích...). 

4) Tính toán để ra kết quả. 

HS1 (đổi số liệu): 

n Fe = — = — = 0,05 (mol) 

M 56 

HS2 (viết phương trình phản ứng): 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 

HS3 (thiết lập các tỉ lệ về số mol và 
tính toán): 

Theo phương trình: 
a) n HC1 = 2 X n Fe = 2 X 0,05 

= 0,1 (mol) 

—» Ta có: C M = — 

M HC1 y 

-^V ddHa = ( 7- = ^t=0,05(lit). 

GV: Có thể gọi các HS khác nêu các 
biểu thức tính. 

b) n = n Fe = 0,05 mol 

->V Hi = n X 22,4 = 0,05 X 22,4 

= 1,12 (lít). 

c) dung dịch sau phản ứng có FeCl 2 
theo phương trình: 

n FeCli = n Fe = 0,05 (mol) 

^ Vdd sau phản ứng — ^dd HQ — 0,05 (llt). 

—» Ta có: 

n _ n _ 0,05 _ 

M FeCl 2 Y o!o5 

GV: Nhận xét và chấm điểm, đồng 
thời nhắc lại các bước làm chính. 



17 





http://tuhoctoan.net 


GV: Chiếu đề bài tập 4 lên màn hình 
Bài tập 4: Hòa tan m, gam bột Zn cần 
dùng vừa đủ m 2 gam dung dịch HC1 
14,6%. Phản ứng kết thúc, thu được 
0,896 lít khí (ở đktc). 

a) Tính m, và m 2 . 

b) Tính nồng độ phần trăm của dung 
dịch thu được sau phản ứng. 

GV: Cho các HS thảo luận nhóm về HS: Thảo luận nhóm, sau đó nêu ý 
sự khác nhau giữa bài tập 3 và bài tập kiến của nhóm mình. 

4 (những điểm khác nhau về cách tiến 
hành làm). 

GV: Chốt lại cách làm bài tập 4 và 
chiếu lên màn hình. 

1) Tính n H ^. 

2) Viết phương trình phản ứng. 

3) Tính số mol của Zn, HC1, ZnCl 2 
theo số mol của H 2 . 

4) Tính toán. 

Lưu ỷ: Ở phần b HS phải tính lại khối 
lượng dung dịch sau phản ứng (sử 
dụng định luật bảo toàn khối lượng) 

m dd sau phản ứng = m Zn + m dd HC1 ~ m H 2 


= m 1 +m 2 -m H2 . 


GV: Yêu cầu HS làm bài tập 4 theo 
các bước trên. 


HS: Làm bài tập 4. 


GV: Chiếu bài làm của HS lên màn 
hình và gọi các HS khác nhận xét. 


HS: Trình bày bài làm bài tập 4: 


n 


h 2 


V _ 0,896 
22,4 “ 22,4 


= 0,04 (mol) 


18 





http://tuhoctoan.net 


Phương trình: 

Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 T. 
Theo phương trình: 

n zn - n ZnCl 2 = n H 2 = 0,04 (mol) 

n HC! = 2 X n H2 = 2 X 0,04 


= 0,08 (mol). 

a) m, = m Zn = M X n = 0,04 X 65 
= 2,6 (gam) 

m HC! = n X m = 0,08 X 36,5 


= 2,92 (gam) 


m 2 — m ddHC | — 


^x 100% 

c% 


_ 2,92x100% , 

= —— = 20 (gam). 

14,6% 

b) Dung dịch sau phản ứng có ZnCl 2 
m znci 2 = n X M = 0,04 X 136 
= 5,44 (gam) 

m dd sau phản ứng = 2,6 + 20 - 0,04 X 2 
= 22,52 (gam) 

->C% Zn a 2 = ^x 100% 

m dd 

5.44 

= -^22-X 100% = 24,16%. 
22,52 


Hoạt động 3 

DẶN DÒ - CỦNG CỐ (3 phút) 

GV: Dặn HS ôn lại khái niệm oxit, 
phân biệt được kim loại và phi kim để 
phận biệt được các loại oxit. 

Phụ lục: PHIÊU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Tính thành phần phần trăm các nguyên tố có trong NH4NO3 


19 







http://tuhoctoan.net 


Bài tập 2: Hợp chất A có khối lượng mol là 142. Thành phần phần trăm về 
khối lượng của các nguyên tố có trong A là: 

%Na = 32,39% 

%s = 22,54% 

còn lại là oxi. Hãy xác định công thức của A. 

Bài tập 3: Hoà tan 2,8 gam sắt bằng dung dịch HC1 2M vừa đủ. 

a) Tính thể tích dung dịch HC1 cần dùng. 

b) Tính thể tích khí thoát ra (ở đktc). 

c) Tính nồng độ mol của dung dịch thu được sau phản ứng (coi thể 
tích của dung dịch thu được sau phản ứng thay đổi không đáng kể 
so với thể tích của dung dịch HC1 đã dùng). 

Bài tập 4: Hòa tan mị gam bột Zn cần dùng vừa đủ m 2 gam dung dịch HC1 
14,6%. Phản ứng kết thúc, thu được 0,896 lít khí (ở đktc). 

a) Tính m, và m 2 . 

b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng. 


ChươNq I - CÁC LOẠI HỢP CHẤT vổ cơ 


Tiết 3 


TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT 
KHÁI QUÁT VỀ Sự PHÂN LOẠI OXIT 


A. MỤC TIÊU 

• HS biết được những tính chất hoá học của oxit bazơ, oxit axit và dẫn ra 
được những phương trình hoá học tương ứng với mỗi tính chất. 

• HS hiểu được cơ sở để phân loại oxit bazơ và oxit axit là dựa vào những 
tính chất hoá học của chúng. 

• Vận dụng được những hiểu biết về tính chất hoá học của oxit để giải các 
bài tập định tính và định lượng. 


20 




http://tuhoctoan.net 


B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: Chuẩn bị để mỗi nhóm HS được làm các thí nghiệm sau: 

1) Một số oxit tác dụng với nước. 

2) Oxit bazơ tác dụng với dung dịch axit. 

• Dụng cụ: 

- Giá ống nghiệm 

- Ông nghiệm (4 chiếc) 

- Kẹp gỗ (1 chiếc) 

- Cốc thuỷ tinh 

- Ong hút. 

• Hoá chất: 

- CuO, CaO (vôi sống), H 2 0 

- Dung dịch HC1 

- Quỳ tím. 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT (30 phút) 

1. Tính chất hoá học của oxit bazơ 


GV: Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm 
oxit bazơ, oxit axit 

Phần I: GV có thể hướng dẫn HS kẻ 
đôi vở để ghi tính chất hoá học của 
oxit bazơ và oxit axit song song —» HS 
dễ so sánh được tính chất của 2 loại 
oxit này. 

GV: Hướng dẫn các nhóm HS làm thí 
nghiệm như sau: 


HS: Nhắc lại khái niệm oxit bazơ, oxit 
axit 


a) Tác dụng vói nước 
HS: Các nhóm làm thí nghiệm 


21 






http://tuhoctoan.net 


- Cho vào ống nghiệm 1: bột CuO 
màu đen. 


- Cho vào ống nghiệm 2: mẩu vôi 
sống CaO. 

- Thêm vào mỗi ống nghiệm 2 —> 3 
ml nước, lắc nhẹ. 

- Dùng ống hút (hoặc đũa thuỷ tinh) 
nhỏ vài giọt chất lỏng có trong 2 
ống nghiệm trên vào 2 mẩu giấy 
quì tím và quan sát. 

HS: Nhận xét: 

- Ớ ống nghiệm 1 : không có hiện 
tượng gì xảy ra. Chất lỏng có trong 
ống nghiệm 1 không làm cho quì 
tím chuyển màu 

- Ớ ống nghiệm 2: Vôi sống nhão ra, 
có hiện tượng toả nhiệt,dung dịch 
thu được làm quì tím chuyển sang 
màu xanh. 

GV: Yêu cầu các nhóm HS rút ra kết 
luận và viết phưong trình phản ứng. 

—» Như vậy: 

CuO không phản ứng với nước 

CaO phản ứng với nước tạo thành 
dung dịch bazo: 

CaO (r) + H 2 ơ (l) — > Ca(OH) 2(dd) 

Kết luận: Một số oxit bazơ tác dụng 
với nước tạo thành dung dịch bazơ 
(kiềm). 

GV: Lưu ý những oxit bazơ tác dụng 
với nước ở điều kiện thường mà chúng 
ta gặp ở lớp 9 là: Na 2 0, CaO, KọO, 
Baỏl 



22 



http://tuhoctoan.net 


—» Các em hãy viết phương trình phản 
ứng của các oxit bazơ trên với nước 

HS: 

GV: 

Hướng dẫn các nhóm HS làm thí 
nghiệm như sau: 

- Cho vào ống nghiệm 1: một ít bột 
CuO màu đen. 

Na 2 ơ + H 2 ơ -> 2NaOH 

K 2 0 + H 2 0 -> 2K0H 

BaO + H 2 0 -> Ba(OH) 2 

b) Tác dụng với axit 

- Cho vào ống nghiệm 2: một ít bột 
CaO (vôi sống) màu trắng. 

- Nhỏ vào mỗi ống nghiệm 2 — > 3 ml 
dung dịch HC1, lắc nhẹ — » quan sát. 

GV: Hướng dẫn HS so sánh màu sắc 
của phần dung dịch thu được ở ống 
nghiệm 1 (b) với ống nghiệm 1 (a) 

- Ông nghiệm 2 (b) với ống nghiệm 
2(a). 

GV: Màu xanh lam là màu của dung 
dịch đồng II clorua. 

HS: Nhận xét hiện tượng: 

- Bột CuO màu đen (ống nghiệm 1) bị 
hoà tan trong dung dịch HC1 tạo 
thành dung dịch màu xanh lam. 

- Bột CaO màu trắng (ở ống nghiệm 2) 
bị hoà tan trong dung dịch HC1 tạo 
thành dung dịch trong suốt. 

GV : Hướng dẫn HS viết phương trình 
phản ứng. 

HS: Viết phương trình phản ứng: 

CuO + 2HC1 -> CuCl 2 + H 2 ơ 

(màu đen) (dd) (dd màu xanh) 

CaO + 2HC1 -> CaCl 2 + H 2 0 

(màu trắng) (dd) (không màu) 

23 




http://tuhoctoan.net 


GV: Gọi 1 HS nêu kết luận. 


GV: Giới thiệu: 

Bằng thực nghiệmngười ta đã chứng 
minh được rằng: Một số oxit bazơ như 
CaO, BaO, Na 2 0, K 2 0... tác dụng với 
oxit axit tạo thành muối. 

GV: Hướng dẫn HS cách viết phương 
trình phản ứng. 

GV: Gọi một HS nêu kết luận. 

2. Tính chất hoá 

GV: Giới thiệu tính chất và hướng dẫn 
HS viết phương trình phản ứng. 

- Hướng dẫn để HS biết được các gốc 


axit tương ứng 

với các 

thường gặp. 


VD: 


Oxit axit 

Gốc axit 

S0 2 

rn 

CA 

II 

S0 3 

= so 4 

co 2 

= co 3 

p 2 0 5 

- P 04 


GV: Gợi ý để HS liên hệ đến phản 
ứng của khí C0 2 với dung dịch 
Ca(OH ) 2 —> Hướng dẫn HS viết 
phương trình phản ứng. 


c) Kết luận 

Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành 
muối và nước. 

HS: Tác dụng với oxit axit. 


HS: Viết phương trình phản ứng: 

BaO + C0 2 -> BaC0 3 

(r) (k) (r) 

HS: Một số oxit bazơ tác dụng với 
oxit axit tạo thành muối. 

học của oxit axit 
a) Tác dụng với nước 
HS: Viết phương trình phản ứng: 

P 2 Ơ 5 + 3H 2 0 -> 2 H 3 PO 4 

Kết luận: Nhiều oxit axit tác dụng với 
nước tạo thành dung dịch axit. 


b) Tác dụng với bazo 


24 





http://tuhoctoan.net 


GV: Thuyết trình: 

Nếu thay C0 2 bằng những oxit axit 
khác như S0 2 , P 2 0 5 ... cũng xảy ra 
phản ứng tương tự. 

GV: Gọi 1 HS nêu kết luận: 


GV: Các em hãy so sánh tính chất hóa 
học của oxit axit và oxit bazơ ? 

GV: Yêu cầu HS làm bài tập: 

Bài tập 1: Cho các oxit sau: K 2 0, 
Fe 2 0 3 , S0 3 , P 2 O s . 

a) Gọi tên, phân loại các oxit trên 
(theo thành phần) 

b) Trong các oxit trên, chất nào tác 
dụng được với: 

- Nước ? 

- Dung dịch H 2 S0 4 loãng ? 

- Dung dịch NaOH ? 

Viết phương trình phản ứng xảy ra. 


HS: 

C0 2 + Ca(OH ) 2 -> CaCƠ 3 + H 2 0 

(k) (dd) (r) (1) 


Kết luận: Oxit axit tác dụng với dd 
bazơ tạo thành muối và nước, 

c) Tác dụng với một sô oxit bazơ (đã 
xét ở mục c phần 1 ) 

HS: Thảo luận nhóm rồi nêu nhận 
xét. 

HS: Làm bài tập 1 vào vở. 

a) 


Công 

thức 

Phân loại 

Tên gọi 

k 2 0 

Oxit bazơ 

Kali oxit 

Fe 2 0 3 

Oxit bazơ 

Sắt (III) oxit 

S 0 3 

Oxit axit 

Lưu huỳnh trloxit 

P2O5 

Oxit axit 

Điphốtpho pentaoxit 


+ Nhũng oxit tác dụng được với nước 
là: K 2 ơ, S0 3 , P 2 0 5 

K 2 0 + H 2 0 -> 2KOH 

S0 3 + h 2 o -> h 2 so 4 

P 2 Ơ 5 + 3H 2 ơ -> 2 H 3 PO 4 . 

+ Những oxit tác dụng được với dung 
dịch H 2 S0 4 loãng là: K 2 0, Fe 2 ơ 3 
K 2 0 + h 2 so 4 -> K 2 S0 4 + h 2 o 
F e 2 0 3 +3H 2 S0 4 —>Fe 2 (S0 4 ) 3 +3H 2 0. 


25 







http://tuhoctoan.net 


GV: Gợi ý: 

Oxit nào tác dụng được với dung dịch 
bazơ. 


+ Nhũng oxit tác dụng được với dung 
dịch NaOH là: SO3, P 2 O s 
2NaOH + S0 3 -> Na 2 S0 4 + H 2 0 
6NaOH + P 2 Ơ 5 -> 2Na 3 P0 4 +3H 2 Ơ. 


Hoạt động 2 

II. KHÁI QUÁT VỀ SựPHÂN LOẠI OXIT (7 phút) 


GV: Giới thiệu: 

Dựa vào tính chất hoá học, người ta 
chia oxit thành 4 loại... 

GV: Gọi HS lấy ví dụ cho từng loại. 


HS: Nghe giảng và ghi bài: 4 loại 
oxit. 

1) Oxit bazơ: là những oxit tác dụng 
được với dung dịch axit tạo thành 
muối và nước. 

VídụNaA MgO... 

2) Oxit axitdà những oxit tác dụng 
được với dung dịch bazơ tạo thành 
muối và nước 

Ví dụ: S0 2 , S0 3 , C0 2 ... 

3) Oxit lưỡng tính: là những oxit tác 
dụng được với dung dịch bazo và 
dung dịch axit tạo thành muối và 
nước. 

Ví dụ: A1 2 0 3 , ZnO 

4) Oxit trung tính (oxit không tạo 
muối): là nhũng oxit không tác 
dụng với axit, bazơ, nước 

Ví dụ: CO, NO... 


Hoạt động 3 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (6 phút) 


GV: Yêu cầu HS nhắc lại nội dung 
chính của bài. 


HS: Nêu lại nội dung chính của bài. 


26 





http://tuhoctoan.net 


GV: Hướng dẫn HS làm bài tập 2. 

Bài tập 2: Hoà tan 8 gam MgO cần 
vừa đủ 200ml dung dịch HC1 có nồng 
độC M . 

a) Viết phương trình phản ứng. 

b) Tính C M của dung dịch HC1 đã 
dùng. 


HS: Làm bài tập 2 vào vở. 

n M o = T 7 = -, 8 - = 0>2 (moi). 
g M 40 

a) Phương trình: 

MgO + 2HC1 -> MgCL + H 2 0. 

b) Theo phương trình: 

n HC! = 2n Mg o = 2 X 0,2 = 0,4 (mol) 

^ dung dịch HCI y 0 2 2M. 


Hoạt động 4 (2 phút) 

GV ra bài tập về nhà: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (SGK). 

Phụ lục: PHIÊU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Cho các oxit sau: K 2 0, Fe 2 0 3 , S0 3 , P 2 0 5 . 

a) Gọi tên, phân loại các oxit trên (theo thành phần). 

b) Trong các oxit trên, chất nào tác dụng được với: 

- Nước ? 

- Dung dịch H 2 S0 4 loãng ? 

- Dung dịch NaOH ? 

Viết phương trình phản ứng xảy ra. 

Bài tập 2: Hoà tan 8 gam MgO cần vừa đủ 200ml dung dịch HC1 có nồng 
độ Cjyj. 

a) Viết phương trình phản ứng. 

b) Tính C M của dung dịch HC1 đã dùng. 


27 



http://tuhoctoan.net 


Tiết 4 


MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG 


A. CANXI OXIT 


A. MỤC TIÊU 

• HS hiểu được những tính chất hoá học của canxi oxit (CaO). 

• Biết được các ứng dụng của canxi oxit. 

• Biết được các phương pháp điều chế CaO trong phòng thí nghiệm và 
trong công nghiệp. 

• Rèn luyện kĩ năng viết các phương trình phản ứng của CaO và khả năng 
làm các bài tập hoá học. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: Chuẩn bị: 

• Hoá chất: 

- CaO, dung dịch HC1, dung dịch H 2 S0 4 loãng, CaC0 3 . 

- Dung dịch Ca(OH) 2 . 

• Dụng cụ: 

- Ong nghiệm. 

- Cốc thuỷ tinh. 

- Đũa thuỷ tinh. 

- Tranh ảnh lò nung vôi trong công nghiệp và thủ công. 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ VÀ CHỮA BÀI TẬP (15 phút) 


GV: Kiểm tra lí thuyết HS 1: 


HS 1: Trả lời lí thuyết. 


- Nêu các tính chất hoá học của oxit 
bazơ, viết phương trình phản ứng 


28 








http://tuhoctoan.net 


minh hoạ (GV: yêu cầu HS 1 viết 
lên góc bảng phải để lưu lại dùng 
cho bài học mới) 

GV: Gọi HS 2 lên chữa bài tập số 1 
(SGK 6) 


HS 2: Chữa bài tập số 1. 

a) Những oxit tác dụng được với nước 
là: CaO, S0 3 . 

Phương trình: 

CaO + H 2 ơ Ca(OH) 2 
Sơ 2 + H 2 0 -> H 2 S0 4 . 


GV: Gọi các HS nhận xét phần trả lời 
của HS và cho điểm. 


b) Những chất tác dụng với dung dịch 
HC1 là: CaO, Fe 2 0 3 . 

Phương trình: 

CaO + 2HC1 -> CaCl 2 + H 2 0 
Fe 2 ơ 3 + 6HC1 2FeCl 3 + 3H 2 0. 

c) Chất tác dụng được với dung dịch 
NaOH là: S0 3 ~ 

Phương trình: 


2NaOH + S0 3 -> Na 2 S0 4 + H 2 0. 


Hoạt động 2 

I. TÍNH CHẤT CỦA CANXI OXIT (CaO) (15 phút) 


GV: Khẳng định: CaO thuộc loại oxit 
bazơ. Nó có các tính chất của oxit 
bazơ (HS 1 viết ở góc bảng phải). 

GV: Yêu cầu HS quan sát một mẩu 
CaO và nêu các tính chất vật lí cơ bản. 


1. Tính chất vật lí 

Canxi oxit là chất rắn, màu trắng, 
nóng chảy ở nhiệt độ rất cao (2585°C) 


GV: Chúng ta hãy thực hiện một số 
thí nghiệm để chúng minh các tính 
chất của CaO. 


29 




http://tuhoctoan.net 


GV: Yêu cầu HS làm thí nghiệm: 

- Cho 2 mẩu nhò CaO vào ống 
nghiệm 1 vào ống nghiệm 2. 

- Nhỏ từ từ nước vào ống nghiệm 1 
(dùng đũa thuỷ tinh trộn đều). 

- Nhỏ dung dịch HC1 vào ống 
nghiệm 2. 

GV: Gọi HS nhận xét và viết phương 
trình phản ứng (đối với hiện tượng ở 
ống nghiệm 1) 

GV: Phản ứng của CaO với nước được 
gọi là phản ứng tôi vôi. 

- Ca(OH) 2 tan ít trong nước, phần tan 
tạo thành dung dịch bazơ. 

- CaO hút ẩm mạnh nên được dùng để 
làm khô nhiều chất. 

GV: Gọi HS nhận xét hiện tượng và 
viết phương trình phản ứng (đối với 
hiện tượng ở ống nghiệm 2). 

GV: Nhờ tính chất này CaO được 
dùng để khử chua đất trồng trọt, xử lí 
nước thải của nhiều nhà máy hoá chất. 
GV (thuyết trình): Để canxi oxit trong 
không khí ở nhiệt độ thường, canxi 
oxit hấp thụ khí cacbonđioxit tạo 
canxi cacbonat. 

GV: Yêu cầu HS viết phương trình 
phản ứng và rút ra kết luận. 


2. Tính chất hoá học 

a) Tương tác với nước 

HS: Làm thí nghiệm và quan sát. 


HS: Nhận xét hiện tượng ở ống 
nghiệm 1: phản ứng toả nhiều nhiệt, 
sinh ra chất rắn màu trắng, tan ít trong 
nước: CaO + H 2 Ơ -> Ca(OH) 2 . 

HS: Nghe và ghi bổ sung. 


b) Tác dụng với axit 

HS: CaO tác dụng với dung dịch HC1, 
phản ứng toả nhiều nhiệt tạo thành 
dung dịch CaCl 2 

CaO + 2HC1 -> CaCl 2 + H 2 Ơ. 

c) Tác dụng với oxit axit 

CaO + Cơ 2 -> CaC0 3 

(r) (k) (r) 

HS: Kết luận: Canxi oxit là oxit bazơ. 


30 




http://tuhoctoan.net 


Hoạt độn 3 

II. ÚNG DỤNG CỦA CANXI OXIT (3 phút) 


GV: Các em hãy nêu các ứng dụng 
của canxi oxit? 


HS: Nêu các ứng dụng của canxi oxit. 


Hoạt động 4 

III. SẢN XUẤT CANXI OXIT (4 phút) 


GV: Trong thực tế, người ta sản xuất 
CaO từ nguyên liệu nào? 

GV: Thuyết trình về các phản ứng hoá 
học xảy ra trong lò nung vôi 

HS viết phương trình phản ứng 
—» Phản ứng toả nhiều nhiệt. 

Nhiệt sinh ra phân huỷ đá vôi 
thành vôi sống. 

GV: Gọi HS đọc bài “Em có biết”. 


HS: Nguyên liệu để sản xuất CaO là 
đá vôi (CaC0 3 ) và chất đốt (than đá, 
củi, dầu...). 


HS: Viết phương trình phản ứng 
c + 0 2 —C0 2 
CaC0 3 —> CaO + C0 2 . 


Hoạt động 5 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (7 phút) 


GV: Yêu cầu HS làm bài tập 1. 

Bài tập lĩ Viết phương trình phản ứng 
cho mỗi biến đổi sau: 


CaCƠ 3 


1 ° „ 
L—>CaO 



Ca(OH) 2 

CaCl 2 

Ca(N0 3 ) 2 

CaC0 3 


GV: Gọi HS chữa bài tập 1, tổ chức 
cho HS nhận xét và GV chấm điểm. 
GV: Yêu cầu HS làm bài tập 2. 


HS: Làm bài tập 1. 

Phương trình phản ứng: 

1) CaCƠ 3 —CaO + cơ 2 

2) CaO + H 2 0 -> Ca(OH) 2 

3) CaO + 2HC1 -> CaCl 2 + H 2 Ơ 

4) CaO + 2HN0 3 -> Ca(NƠ 3 ) 2 + H 2 0 

5) CaO +CƠ 2 -> CaC0 3 . 


31 









http://tuhoctoan.net 


Bài tập 2: Trình bày phương pháp để 
phân biệt các chất rắn sau: CaO, p 2 0 5 , 
Si0 2 . 

GV: Hướng dẫn HS làm bài tập phân 
biệt các hoá chất theo các bước sau: 
Đánh số thứ tự các lọ hoá chất rồi 
lấy mẫu thử ra ống nghiệm. 

- Trình bày cách làm (nêu rõ hiện 
tượng có thể phân biệt được các 
chất) và viết phương trình phản 
ứng. 


HS: Làm bài tập 2. 

HS: Trình bày cách phân biệt: 

* Đánh số thứ tự các lọ hoá chất và 
lấy mẫu thử ra ống nghiệm. 

* Rót nước vào các ống nghiệm và lắc 
đều. 

- Nếu thấy chất rắn không tan là Si0 2 . 

* Nhúng quì tím vào phần dung dịch 
thu được ở 2 ống nghiệm còn lại: 

- Nếu thấy quì tím chuyển thành màu 
đỏ thì dung dịch là H3PO4, vậy chất 
bột ban đầu là p 2 0 5 . 

- Nếu quì tím chuyển thành màu xanh 
thì dung dịch là Ca(OH ) 2 vậy chất 
bột ban đầu là CaO. 

Phương trình: 

p 2 0 5 + 3H 2 0 -> 2 H 3 PO 4 
CaO + H 2 0 -> Ca(OH) 2 . 


Hoạt động 6 (1 phút) 

Bài tập về nhà: 1, 2, 3, 4 (SGK). 

Phụ lục: PHIÊU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Viết phương trình phản ứng cho mỗi biến đổi sau: 

Ca(OH ) 2 

CaCO, —£-> CaO ^—► CaCl 2 

Ca(N0 3 ) 2 
CaC0 3 

Bài tập 2: Trình bày phương pháp để phân biệt các chất rắn sau: CaO, P 2 Og, Si0 2 . 


32 





http://tuhoctoan.net 


Tiết 5 


MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG (Tiếp) 
B. LƯU HUỲNH ĐIOXIT (Sơ 2 ) 


A. MỤC TIÊU 

• HS biết được các tính chất của S0 2 . 

• Biết được các ứng dụng của S0 2 và phương pháp điều chế S0 2 trong 
phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. 

• Rèn luyện khả năng viết phương trình phản ứng và kĩ năng làm các bài 
tập tính toán theo phương trình hoá học. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• HS: Ôn tập về tính chất hoá học của oxit. 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIÀNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ (15 phút) 


GV: Kiểm tra lí thuyết HS 1: 


HS1: Trả lời lí thuyết. 


“Em hãy nêu các tính chất hoá học 
của oxit axit và viết các phương trình 
phản ứng minh họa” 

(GV yêu cầu HS 1 viết các tính chất 
hoá học của oxit axit lên góc phải 
bảng để sử dụng cho bài học mới) 

GV: Gọi HS 2 chữa bài tập 4 (SGK). 


HS2: Chữa bài tập 4 (SGK). 


V _ 2,24 

n co —_ —_ 

2 22,4 22,4 


= 0,1 (mol) 


a) Phương trình: 

Cơ 2 + Ba(OH) 2 -> BaC0 3 ị + H 2 Ơ 


33 











http://tuhoctoan.net 


Theo phương trình: 

n Ba(OH) = n BaCO 3 “ n 

b > C «B. ( OH )2 =t = 


co 0 

04 

0,2 


= 0.1 (mol) 
= 0,5 M. 


c) m BaC o 3 = n X M = 0,1 X 197 
= 19,7 (gam) 

(M Bb0 0 3 = 137 + 12 + 16 X 3 = 197) 


GV: Gọi các HS khác nhận xét và sửa 
sai (nếu có). 


Hoạt động 2 

I. TÍNH CHẤT CỦA LUU HUỲNH ĐIOXIT (15 phút) 


GV: Giới thiệu các tính chất vật lí. 
GV: Giới thiệu: 


a) Tính chất vật lí 

b) Tính chất hoá học 


Lưu huỳnh đioxit có tính chất hoá học 
của oxit axit (các tính chất của oxit 
axit đã được HS 1 ghi ở góc bảng 
phải). 


GV: Yêu cầu HS nhắc lại từng tính 
chất và viết phương trình phản ứng 
minh họa. 

GV: Giới thiệu: 

Dung dịch H 2 S0 3 làm quì tím chuyển 
sang màu đỏ (GV gọi 1 HS đọc tên 
axit H 2 S0 3 ). 

GV: Giới thiệu: 

Sơ 2 là chất gây ô nhiễm không khí, là 
một trong những nguyên nhân gây 
mưa axit. 


HS: 1) Tác dụng với nước: 

so 2 + H 2 0 -> h 2 so 3 . 

HS: Axit H 2 S0 3 : axit sunfurơ. 


34 







http://tuhoctoan.net 


GV: Gọi HS viết phương trình phản 
ứng cho tính chất 2 và 3. 


2) Tác dụng với dung dịch bazơ: 
Sơ 2 + Ca(OH) 2 -> CaSƠ 3 + H 2 0 

(k) (dd) (r) (1) 


3) Tác dụng với oxit bazơ 
Sơ 2 + Na 2 0 -> Na 2 S0 3 

(k) (r) (r) 


S0 2 + BaO —> BaSƠ 3 . 

(k) (r) (r) 


GV: Gọi 1 HS đọc tên các muối được 
tạo thành ở 3 phản ứng trên 


GV: Các em hãy rút ra kết luận về 
tính chất hoá học của S0 2 . 


HS: Đọc tên: 

CaS0 3 : canxi suníit. 
Na 2 S0 3 : Natri sunrìt. 
BaS0 3 : Bari sunfit. 

HS: Kết luận: 

Lưu huỳnh đioxit là oxit axit. 


Hoạt động 3 

II. ÚNG DỤNG CỦA LUU HUỲNH ĐIOXIT (3 phút) 


GV: Giới thiệu các ứng dụng của S0 2 . 


HS: Nghe và ghi bài. 


GV: S0 2 được dùng tẩy trắng bột gỗ 
vì S0 2 có tính tẩy màu. 


Các ứng dụng của S0 2 : 

1) S0 2 được dùng để sản xuất axit 
H 2 S0 4 . 

2) Dùng làm chất tẩy trắng bột gỗ 
trong công nghiệp giấy. 

3) Dùng làm chất diệt nấm, mối. 


Hoạt động 4 

III. ĐIỀU CHẾ LƯU HUỲNH ĐIOXIT (4 phút) 


GV: Giới thiệu cách điều chế S0 2 
trong phòng thí nghiệm. 


1. Trong phòng thí nghiệm 

a) Muối sunrìt + axit (dd HC1, H 2 S0 4 ) 
Na 2 S0 3 +H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 +H 2 0+S0 2 


35 





http://tuhoctoan.net 


GV: S0 2 thu bằng cách nào trong 
những cách sau đây: 

a) Đẩy nước 

b) Đẩy không khí (úp bình thu) 

c) Đẩy không khí (ngửa bình thu) 


Cách thu khí: 


—> giải thích. 


HS: Nêu cách chọn của mình và giải 
^ , 64 

thích (C) (dựa vào d S Q 2/KK = và 


GV: Giới thiệu cách điều chế (b) và 
trong công nghiệp. 

GV: Gọi HS viết các phương trình 
phản ứng. 


tính chất tác dụng với nước), 
b) Đun nóng H 2 S0 4 đặc với Cu. 
2. Trong công nghiệp 
Đốt lưu huỳnh trong không khí 

s + 0 2 —so 2 

(r) (k) (k) 


4FeS 2 + 1 lơ 2 2Fe 2 0 3 + 8SƠ 2 

(r) “ (k) (r) (k) 


Hoạt động 5 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (7 phút) 


GV: Gọi 1 HS nhắc lại nội dung chính 
của bài 

GV: Yêu cầu HS làm bài tập 1 
(SGK 11) (có thể gọi HS lên bảng làm 
bài tập). 


HS: Nêu lại nội dung chính của tiết 
học 

HS: Làm bài tập 1: 

1) S + 0 2 —S0 2 

2) Sơ 2 + Ca (OH) 2 -> CaSƠ 3 +H 2 Ơ 

3) Sơ 2 +H 2 ơ -> H 2 S0 3 

4) H 2 S0 3 +Na 2 0 -> Na 2 S0 3 +H 2 Ơ 

5) Na 2 SƠ 3 +H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + H 2 Ơ 

+ so 2 t 

6) Sơ 2 +2NaOH -> Na 2 SƠ 3 + H 2 0. 


36 






http://tuhoctoan.net 


GV: Phát phiếu học tập và yêu cầu HS 
làm bài tập 1. 


Bài tập 1: Cho 12,6 gam natri sunfit 
tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch 
axit H 2 S0 4 . 

a) Viết phương trình phản ứng. 

b) Tính thể tích khí sơ 2 thoát ra 
(ở đktc). 

c) Tính nồng độ mol của dung 
dịch axit đã dùng. 


HS: Làm bài tập vào vở. 

a) Na 2 S0 3 + H 2 S0 4 -> Na 2 SƠ 4 + H 2 Ơ 

+ S0 2 

12,6 _ n 1 /™i\ 
n Na 2 S0 3 = -^7 =0.1 ( mo1 ) 

( M Na 2 so, -23 x2 + 32+16x3 

= 126) 

b) Theo phương trình phản ứng: 

n H 2 S0 4 =n S0 2 = n Na 2 S0 3 = 0,1 moi 


Cm h 2 so 4 


n 

V 


04 

0,2 


= 0,5 M 


c) V so 2 = n X 22,4 = 0,1 X 22,4 


= 2,24 (lít). 


Hoạt động 6 

BÀI TẬP VỀ NHÀ (1 phút) 

GV: Yêu cầu HS về nhà làm các bài 
tập: 2, 3, 4, 5, 6 (SGK 11). 

GV: Hướng dẫn cách làm bài tập 3 
(SGK 11). 


Phụ lục: PHIÊU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Cho 12,6 gam natri sunfit tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch 
axit H 2 S0 4 . 

a) Viết phương trình phản ứng. 

b) Tính thể tích khí S0 2 thoát ra (ở đktc). 

c) Tính nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng. 


37 




http://tuhoctoan.net 


Bài tập 2: Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ: 


CaC0 3 -> S0 2 



H 2 S0 3 -► BaSO, 

k 2 so 3 

Na 2 S0 3 


Tiết 6 


TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA AXỈT 


A. MỤC TIÊU 

• HS biết được các tính chất hoá học chung của axit. 

• Rèn luyện kĩ năng viết phương trình phản ứng của axit, kĩ năng phân 
biệt dung dịch axit với các dung dịch bazơ, dung dịch muối. 

• Tiếp tục rèn luyện kĩ năng làm bài tập tính theo phương trình hoá học. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

Chuẩn bị các bộ dụng cụ thí nghiệm gồm: 

• Dụng cụ: 

- Giá ống nghiệm 

- Ong nghiệm 

- Kẹp gỗ 

- Ong hút. 

• Hoá chất: 

- Dung dịch HC1 

- Dung dịch H 2 S0 4 loãng 

- Zn (hoặc Al) 

- Dung dịch CuS0 4 

- Dung dịch NaOH 

- Quì tím 

- Fe 2 0 3 . 

• HS: Ôn lại: định nghĩa axit. 


38 





http://tuhoctoan.net 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ (10 phút) 


GV: Kiểm tra lí thuyết HS 1: “Định 
nghĩa, công thức chung của axit”? 


GV: Gọi HS 2 chữa bài tập 2 
(SGK 11). 


HS1: Nêu định nghĩa axit 
- Công thức chung: H n A. 

Trong đó: A là gốc axit (hoá trị 
bằng n). 

HS2: Chữa bài tập 2 (SGK 11). 
a) Phân biệt hai chất rắn màu trắng là 
CaO, p 2 0 5 . 


* Đánh số thứ tự các lọ hoá chất rồi 
lấy mẫu thử. 


* Cho nước vào mỗi ống nghiệm và 
lắc đều. 


* Lần lượt nhỏ các dung dịch vừa thu 
được vào giấy quì tím. 

- Nếu giấy quì tím chuyển sang màu 
xanh: dung dịch là Ca(OH) 2 . Chất bột 
ban đầu CaO. 


GV: Gọi HS khác nhận xét. 


CaO + H 2 0 -> Ca(OH) 2 . 

- Nếu quì tím chuyển sang màu đỏ, 
dung dịch là H 3 PO 4 , chất bột ban đầu 
là P 2 0 5 

P 2 Ơ 5 + 3H 2 ơ -> 2 H 3 PO 4 
b) Phân biệt 2 chất khí S0 2 , 0 2 : 

Lần lượt dẫn 2 chất khí vào dung dịch 
nước vôi trong, nếu thấy vẩn đục, khí 
dẫn vào là S0 2 , còn lại là 0 2 


39 






http://tuhoctoan.net 


S0 2 + Ca (OH) 2 -> CaCƠ 3 + H 2 Ơ 

00 (dd) (r) (1) 

GV: Tổ chức để HS nhận xét hoặc 
trình bày cách làm khác. 

Hoạt động 2 

I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA AXIT (25 phút) 


GV: Hướng dẫn các nhóm HS làm thí 
nghiệm: 

Nhỏ 1 giọt dung dịch HC1 vào mẩu 
giấy quì tím —> quan sát và nêu nhận 
xét. 

GV: Tính chất này giúp ta có thể 
nhậnn biết dung dịch axit. 

GV: Chiếu đề bài luyện tập 1 (trong 
phiếu học tập lên màn hình). 

Bài tập 1: 

Trình bày phương pháp hoá học để 
phân biệt các dung dịch không màu: 
NaCl, NaOH, HC1. 

GV: Chiếu bài làm của một vài HS 
lên màn hình (hoặc chiếu bài làm 
mẫu). 


1. Axit làm đổi màu chất chỉ thị màu 


HS: Dung dịch axit làm quì tím 
chuyển thành đỏ. 

HS: Làm bài tập vào vở. 


HS: Trình bày bài làm: 

* Lần lượt nhỏ các dung dịch cần 
phân biệt vào mẩu giấy quì tím. 

- Nếu quì tím chuyển sang màu đỏ: là 
dung dịch HC1. 

- Nếu quì tím chuyển sang màu xanh: 
dung dịch đó là NaOH. 


40 




http://tuhoctoan.net 


GV : Hướng dẫn các nhóm HS làm thí 
nghiệm. 

- Nếu quì tím không chuyển màu: là 
dung dịch NaCl. 

—> Ta phân biệt được 3 dung dịch trên. 

2. Tác dụng với kim loại 

HS: Làm thí nghiệm theo nhóm. 

- Cho 1 ít kim loại AI (hoặc Fe, Mg, 
Zn...) vào ống nghiệm 1 


Cho 1 ít vụn Cu vào ống nghiệm 2 


- Nhỏ 1 — > 2 ml dung dịch HC1 
(hoặc dung dịch H 2 S0 4 loãng) vào 
ống nghiệm và quan sát. 


GV: Gọi 1 HS nêu hiện tượng và nhận 

xét 

HS: Nêu: 

Hiện tượng: 

+ Ó ống nghiệm 1 : có bọt khí thoát ra, 
kim loại bị hoà tan dần. 

GV: Yêu cầu HS viết phương trình 
phản ứng giữa Al, Fe với dung dịch 
HC1, dung dịch H 2 S0 4 loãng. 

—» GV chiếu lên màn hình các phương 
trình phản ứng của HS viết và gọi HS 
khác nhận xét. 

+ ơ ống nghiệm 2 : không có hiện 
tượng gì. 

(Lưu ý: Yêu cầu HS điền trạng thái 
của các chất trong phương trình phản 
ứng) 

HS: Viết phương trình phản ứng: 

2A1 + 6HC1 -> 2A1C1 3 + 3H 2 T 

(r) (dd) (dd) (k) 

Fe + H 2 S0 4 -> FeS0 4 + H, T 
(r) (dd) (dd) (k) 


41 




http://tuhoctoan.net 


GV: Gọi một HS nêu kết luận. 

GV: Lưu ý: 

Axit HNO3 tác dụng được với nhiều 
kim loại, nhưng không giải phóng H 2 . 

GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm: 

Lấy một ít Cu (OH) 2 vào ống 
nghiệm 1, Thêm 1 —> 2 ml dung 
dịch H 2 S0 4 vào ống nghiệm, lắc 
đều, quan sát trạng thái màu sắc. 

- Lấy 1 —» 2 ml dung dịch NaOH 
vào ống nghiệm 2, nhỏ một giọt 
phenolphtalein vào ống nghiệm, 
quan sát trạng thái màu sắc. 

GV: Gọi 1 HS nêu hiện tượng và viết 
phưong trình phản ứng 


HS: Vậy dung dịch axit tác dụng được 
với nhiều kim loại tạo thành muối và 
giải phóng H 2 . 


3. Tác dụng với bazo 


HS: Nêu hiện tượng: 

Ớ ống nghiệm 1: Cu (OH) 2 bị hoà 
tan tạo thành dung dịch màu xanh 
lam 


Cu(OH) 2 + H 2 S0 4 -> CuS0 4 + 2H 2 0 
(r) (dd) (dd) (1) 

Ớ Ống nghiệm 2: dung dịch NaOH 
(có phenolphtalein) từ màu hồng 
trở về không màu. 

—> Đã sinh ra một chất mới. 

Phương trình: 

2NaOH + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + 2H 2 Ơ 
(r) (dd) (dd) (1) 


GV: Gọi HS nêu kết luận. 


HS: Nêu kết luận: 

Axit tác dụng với bazơ tạo thành muối 
và nước. 


42 




http://tuhoctoan.net 


GV: Giới thiệu: phản ứng của axit với 
bazơ được gọi là phản ứng trung hoà. 

GV: Gợi ý để HS nhớ lại tính chất của 
oxit bazơ tác dụng với axit —» Dẫn dắt 
đến tính chất 4. 


4. Axit tác dụng với oxit bazơ 


GV: Yêu cầu HS nhắc lại tính chất 
của oxit bazơ và viết phương trình 
phản ứng của oxit bazơ với axit (ghi 
trạng thái của các chất). 


Phương trình: 


Fe 2 ơ 3 + 6HC1 -> 2FeCl 3 + 3H 2 0 

(r) (dd) (dd) d) 

Vậy: Axit tác dụng với oxit bazơ tạo 
thành muối và nước. 


GV: Giới thiệu tính chất 5. 


5. Tác dụng với muôi (sẽ học ở bài 9) 


Hoạt động 3 

II. AXIT MẠNH VÀ AXIT YÊU (3 phút) 


GV: Giới thiệu (chiếu lên màn hình) 
các axit mạnh, yếu. 


HS: Nghe và ghi bài. 

Dựa vào tính chất hoá học, axit được 
phân ra làm 2 loại: 

+ Axit mạnh: như HC1, H 2 S0 4 , 

hno 3 .. 

+ Axit yếu như: H 2 S0 3 , H 2 S, H 2 CƠ 3 ... 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (6 phút) 

GV: Yêu cầu HS nhắc lại nội dung HS: Nhắc lại nội dung chính của bài. 
chính của bài. 

GV: Chiếu đề bài luyện tập 2 lên màn 
hình: 


43 




http://tuhoctoan.net 


Bài tập 2: Viết phương trình phản ứng 
khi cho dung dịch HC1 lần lượt tác 
dụng với: 

a) Magiê 

b) Sắt (III) hiđroxit 

c) Kẽm oxit 

d) Nhôm oxit. 

GV: Chiếu bài làm của HS lên màn 
hình và tổ chức cho các HS khác nhận 
xét. 

GV: Chiếu bài tập 3 lên màn hình. 

Bài tập 3: Hoà tan 4 gam sắt (III) oxit 
bằng một khối lượng dung dịch H 2 S0 4 
9,8% (vừa đủ) 

a) Tính khối lượng dung dịch H 2 S0 4 
đã dùng. 

b) Tính nồng độ phần trăm của dung 
dịch thu được sau phản ứng. 


GV: Gợi ý HS: Cách tính khối lượng 
dung dịch sau phản ứng (dựa vào định 
luật bảo toàn khối lượng) 

fOdd sau phản ứng ^\ld Ị_J SQ ^ Fe 2 0 3 


HS: Làm bài tập 2 vào vở (hoặc giấy 
trong) 

a) Mg + 2HC1 —» MgCl 2 + H 2 

b) Fe (OH) 3 +3HC1 -> FeCl 3 +3H 2 Ơ 

c) ZnO+2HC1-> ZnCl 2 + H 2 0 

d) A1 2 ơ 3 +6HC1 2A1C1 3 + 3H 2 0. 


HS: Làm bài tập vào vở. 

n p Q = = -í- = 0,025 (mol) 

Fe2 ° 3 M 160 

(M FC:0ỉ =56 x2+ 16 x 3 = 160) 
Phương trình: 

Fe 2 0 3 + 3H 2 S0 4 -> Fe 2 (SƠ 4 ) 3 +3H 2 0 

a) Theo phương trình: 

n h 2 so 4 = 3xn Fe 2 o 3 = 3x0,025 

= 0,075 (mol) 

—> m H ^ S0 = 0,075 X 98 = 7,35 (gam) 

™ddH 2 so 4 = S Xl00% 

= - 7777 - X 100% = 75 (gam) 
9,8 

b) Theo phương trình: 

n Fe 2 (S0 4 )3 = n Fe 2 o 3 = 0,025 (mol) 
M Fe 2( so 4 )3 =56 x 2 +(96 x 3) 

= 400 (gam) 


44 






http://tuhoctoan.net 


m Fe 2 (so 4 )_. = n x M = 0,025 X 400 


= 10 (gam) 

m dd sau phản ứng = 4+75 = 79 (gam) 
->C% Fe2(S 0 4)3 = -^xl00% 

m dd 

= Ị^X 100%= 12,66% 

79 

GV: Chiếu bài giải của HS lên màn 
hình và nhận xét. 

Phụ lục: PHIÊU HỌC TẬP 


Bài tập 1: Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch: NaOH, 
NaCl, HC1. 

Bài tập 2: Viết phương trình phản ứng khi cho dung dịch HC1 lần lượt tác 
dụng với: 

a) Magiê 

b) Sắt (III) hiđroxit 


c) Kẽm oxit 

d) Nhôm oxit. 

Bài tập 3: Hoà tan 4 gam sắt (III) oxit bằng một khối lượng dung dịch H 2 S0 4 
9,8% (vừa đủ) 

a) Tính khối lượng dung dịch H 2 S0 4 đã dùng. 

b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng. 


MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG 

A. MỤC TIÊU 

• HS biết được các tính chất hoá học của axit HC1, axit H 2 S0 4 (loãng). 

• Biết được cách viết đúng các phương trình phản ứng thể hiện tính chất 
hoá học chung của axit. 


Tiết 7 


45 






http://tuhoctoan.net 


• Vận dụng những tính chất của axit HC1, axit H 2 S0 4 trong việc giải các 
bài tập định tính và định lượng. 


B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: 

— Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

— Hoá chất, dụng cụ để HS làm thí nghiệm theo nhóm. 

• Hoá chất: 

- Dung dịch HC1 

— Dung dịch H 2 S0 4 
— Quì tím 

- H 2 S0 4 đặc (GV sử dụng) 

— AI (hoặc Zn, Fe) 

- Cu(OH) 2 

- Dung dịch NaOH 

- CuO (hoặc Fe 2 0 3 ) 

-Cu. 

• Dụng cụ: 

— Giá ống nghiệm 
— Ong nghiệm 
— Kẹp gỗ. 

• HS: Học thuộc các tính chất chung của axit. 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ (15 phút) 

GV: Kiểm tra lí thuyết HS 1: “Nêu HS1: Trả lời lí thuyết và ghi lại các 
các tính chất hoá học chung của axit”. tính chất chung của axit ở góc bảng 

phải (lưu lại để dùng cho bài mới). 


46 






http://tuhoctoan.net 


GV: Gọi HS 2 chữa bài tập 3 HS2: Chữa bài tập 3: 

(SGK 14). a) MgO + 2HN0 3 -> Mg(N0 3 ) 2 +H 2 0 

b) CuO + 2HC1 -> CuCl 2 +H 2 ơ 

c) A1 2 0 3 +3H 2 S0 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 +3H 2 0 

d) Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 t 

e) Zn + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + H 2 t. 

Hoạt động 2 

A/ AXIT CLOHIĐRIC (HC1) (15 phút) 


GV: Cho FÍS quan sát lọ đựng dung 
dịch HC1 và yêu cầu: 

“Em hãy nêu các tính chất vât lí của 
Hơ?”. 

GV: Axit HC1 có những tính chất hoá 
học của axit mạnh (mà HS 1 đã ghi ở 
góc bảng phải) Các em hãy sử dụng 
bộ dụng cụ thí nghiệm để chứng minh 
rằng: dung dịch axit có đầy đủ các 
tính chất hoá học của axit mạnh. 

GV: Gợi ý: 

Chúng ta nên tiến hành những thí 
nghiệm nào? —> Cho các nhóm thảo 
luận. 

GV: Gọi đại diện một nhóm HS nêu 
các thí nghiệm sẽ tiến hành để chứng 
minh là axit HC1 có đầy đủ các tính 
chất hoá học của một axit mạnh (Các 
nhóm khác nhận xét và bổ sung). 


1. Tính chất vật lí 

HS: Nêu các tính chất vật lí của dung 
dịch HC1. 

2. Tính chất hoá học 


HS: Thảo luận nhóm để chọn các thí 
nghiệm sẽ tiến hành. 

HS: Nêu ý kiến của nhóm mình: 

Các thí nghiệm cần tiến hành là: 

+ Dung dịch HC1 tác dụng với quì tím 
+ Dung dịch HC1 tác dụng với Al... 

+ Dung dịch HC1 tác dụng với: 
Cu(OH) 2 ... 

+ Dung dịch HC1 tác dụng với Fe 2 0 3 
hoặc CuO... 


47 




http://tuhoctoan.net 


GV: Chiếu lên màn hình nội dung các 
thí nghiệm cần tiến hành và hướng 
dẫn HS cách làm. 

GV: Gọi 1 HS nêu hiện tượng thí 
nghiệm và nêu kết luận (hoặc GV 
chiếu lên màn hình). 

GV: Yêu cầu HS viết các phương 
trình phản ứng minh hoạ cho các tính 
chất hoá học của axit HC1. 

GV: Thuyết trình ứng dụng của axit 
HC1 và chiếu lên màn hình. 


HS: Làm thí nghiệm theo nhóm rồi 
rút ra nhận xét, kết luận. 

HS: Nêu các hiện tượng thí nghiệm 
—> kết luận: 

Dung dịch HC1 có đầy đủ các tính 
chất hoá học của một axit mạnh. 

HS: ứng dụng: axit HC1 được dùng 
để: 

+ Điều chế các muối clorua. 

+ Làm sạch bề mặt khi hàn các lá kim 
loại mỏng bằng thiếc. 

+ Tẩy gỉ kim loại trước khi SƠ1, tráng, 
mạ kim loại. 

+ Chế biến thực phẩm, dược phẩm. 
Hoạt động 3 

B. AXIT SUNFƯRIC (H 2 S0 4 ) (10 phút) 

I. Tính chất vật lí 
GV: Cho HS quan sát lọ đựng H 2 S0 4 HS: Nhận xét và đọc SGK. 
đặc —» gọi HS nhận xét và đọc SGK. 

GV: Hướng dẫn HS cách pha loãng 
H 2 S0 4 đặc: Muốn pha loãng axit 
H 2 S0 4 đặc, ta phải rót từ từ H 2 S0 4 đặc 
vào nước, không làm ngược lại. 

GV: Làm thí nghiệm pha loãng H 2 S0 4 
đặc. 

-> HS nhận xét về sự toả nhiệt của I HS: H 2 SƠ 4 dễ tan trong nước và toả 
quá trình trên. rất nhiều nhiệt. 

GV: Thuyết trình: 


48 




http://tuhoctoan.net 


Axit H 2 S0 4 loãng có đầy đủ các tính 
chất hoá học của axit mạnh (tương tự 
axit HC1). 


II. Tính chất hoá học 


GV: Yêu cầu HS tự viết lại các tính 
chất hoá học của axit, đồng thời viết 
các phương trình phản ứng minh hoạ 
(với H 2 S0 4 ) 


Axit suníuric loãng có các tính chất 
hoá học của axit. 

+ Làm đổi màu quì tím thành đổ. 

+ Tác dụng với kim loại (Mg, Al, 
Fe...) 

Mg + H 2 S0 4 -> MgSƠ 4 + H 2 1 

(r) (dd) (dd) (k) 

+ Tác dụng với bazơ 


Zn(OH) 2 + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + 2H 2 0 
(r) (dd) (dd) (1) 

+ Tác dụng với oxit 


Fe 2 0 3 + 2H 2 S0 4 -» Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 Ơ 

(r) (dd) (dd) (1) 

+ Tác dụng với muối (sẽ học kĩ ở 
bài 9). 


GV: Chiếu vở của HS lên màn hình và 


nhận xét. 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (4 phút) 

GV: Gọi một HS nhắc lại nội dung HS: Nhắc lại các nội dung chính của 
trọng tâm của tiết học (GV chiếu lên bài. 
màn hình). 

GV: Yêu cầu HS làm bài luyện tập 1 
(GV chiếu đề bài lên màn hình). 

Bài tập 1: Cho các chất sau: Ba (OH) HS: Làm bài tập vào vở. 

2 , Fe (0H) 3 S0 3 ; K 2 Ơ, Mg, Fe, Cu, 

CuO, P 2 0 5 . 


49 




http://tuhoctoan.net 


1) Gọi tên, phân loại các chất trên. 

2) Viết các phương trình phản ứng 
(nếu có) của các chất trên với: 

a) Nước; 

b) Dung dịch H 2 S0 4 loãng; 

c) Dung dịch KOH. 


GV: Gọi HS lên chữa từng phần 
(hoặc chiếu bài làm của HS lên màn 
hình và tổ chức HS trong lớp nhận 
xét). 


1) Gọi tên, phân loại: 


Công thức 

Tên gọi 

Phân loại 

Ba(OH) 2 

Bari hiđroxit 

Bazơ 

Fe(OH) 3 

Sắt (III) hiđroxit 

Bazơ 

S0 3 

Lưu huỳnh trioxit 

Oxit axit 

k 2 0 

Kali oxit 

Oxit bazơ 

CuO 

Đổng (II) oxit 

Oxit bazơ 

p 2 0 5 

điphotpho pentaoxit 

Oxit axit 

Mg 

Magie 

Kim loại 

Cu 

Đồng 

Kim loại 

Fe 

Sắt 

Kim loại 


GV: Có thể đặt hệ thống câu hỏi gợi ý: 
- Những chất nào tác dụng với 
nước? 


2 ) Viết phương trình phản ứng: 
a) Những chất tác dụng được với nước 
là: sơ 3 , K 2 0, P 2 O s . 

Phương trình: 

so 3 + h 2 0 -> h 2 so 4 

K 2 ơ + H 2 0 -> 2KOH 
P 2 Ơ 5 +3H 2 0 -> 2H 3 P0 4 


50 








http://tuhoctoan.net 


b) Những chất tác dụng được với dung 
dịch H 2 S0 4 loãng là: Ba(OH) 2 , 
Fe(OH) 3 , K 2 0, Mg, Fe, CuO. 

Phương trình: 

Ba(OH) 2 + H 2 S0 4 -> BaS0 4 + 2H 2 0 
2Fe(0H) 3 +3H 2 S0 4 -> Fe 2 (S0 4 ) 3 +6H 2 0 
K 2 0 + H 2 S0 4 -> K 2 S0 4 + h 2 o 
M g + 2HC1 -> MgCl 2 + H 2 T 
Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 1 
CuO + 2HC1 -> CuCl 2 + H 2 0. 

c) Những chất tác dụng được với dung 
dịch KOH là: S0 3 , ? 2 0 5 . 

Phương trình: 

2K0H + S0 3 -> K 2 S0 4 +H 2 ơ 
6K0H + p 2 0 5 -> 2K 3 P0 4 + 3H 2 0. 

Hoạt động 5 

BÀI TẬP VỀ NHÀ 1, 4, 6, 7 (SGK 19) (1 phút) 

Phụ lục: PHIÊU HỌC TẬP 

Bài tập 1 : Cho các chất sau: 

Ba(OH) 2 , Fe(OH) 3 , S0 3 , K 2 Ơ, Mg, Fe, Cu, CuO, P 2 0 5 . 

1) Gọi tên, phân loại các chất trên. 

2) Viết các phương trình phản ứng (nếu có) của các chất trên với: 

a) Nước; 

b) Dung dịch H 2 S0 4 loãng; 

c) Dung dịch KOH. 


- Những chất nào tác dụng được với 
dung dịch axit? (kim loại, bazơ, 
oxit bazơ) 


- Những chất nào tác dụng được với 
dung dịch bazơ? (axit, oxit axit) 


51 



http://tuhoctoan.net 


MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG (Tiếp) 

A. MỤC TIÊU 

HS biết được: 

• H 2 S0 4 đặc có những tính chất hoá học riêng. Tính oxi hoá, tính háo 
nước, dẫn ra được những phương trình phản ứng cho những tính chất này. 

• Biết cách nhận biết H 2 S0 4 và các muối sunfat. 

• Những ứng dụng quan trọng của axit này trong sản xuất, đời sống. 

• Các nguyên liệu, và công đoạn sản xuất H 2 S0 4 trong công nghiệp. 

• Rèn luyện kĩ năng viết phương trình phản ứng, kĩ năng phân biệt các lọ 
hoá chất bị mất nhãn, kĩ năng làm bài tập định lượng của bộ môn. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: Thí nghiệm gồm: 

• Dụng cụ: 

- Giá ống nghiệm 

- Ong nghiệm 

- Kẹp gỗ 

- Đèn cồn 

- Ong hút. 

• Hoá chất: 

- H 2 S0 4 loãng 

- H 2 S0 4 Đạc 

- Cu 

- Dung dịch BaCl 2 

- Dung dịch Na 2 S0 4 

- Dung dịch HC1 

- Dung dịch NaCl 

- Dung dịch NaOH. 


Tiết 8 


52 




http://tuhoctoan.net 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ (15 phút) 


GV: Kiểm tra lí thuyết HS 1: 

“Nêu các tính chất hoá học của axit 
H 2 S0 4 (loãng) viết các phương trình 
phản ứng minh hoạ. 

GV: Gọi HS 1 chữa bài tập 6 (SGK). 


GV: Gọi HS trong lớp nhận xét GV 
chấm điểm. 


HS1: Trả lời lí thuyết. 


HS2: Chữa bài tập 6: 
a) Phương trình 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 
V 3,36 


n u = 


= 0,15 (mol). 


22,4 22,4 

b) Theo phương trình: 
n Fe = n Hi =0,15 mol 

m Fe = n X M = 0,15 X 56 = 8,4 (gam). 

c) Theo phương trình: 

n H Q = 2xn H; = 2 X 0,15 = 0,3 (mol) 

vì Fe dư nên HC1 phản ứng hết: 
n _ 0,3 
V ~~ ÕÕ5 


c 


M 


HCI 


= 6M. 


Hoạt động 2 

2. AXIT h 2 so 4 Đặc Có nhũng tính chất hoá học riêng (10 phút) 

GV: Nhắc lại nội dung chính của tiết 
học trước và mục tiêu của tiết học 
này. 


53 











http://tuhoctoan.net 


GV: Làm thí nghiệm về tính chất đặc 
biệt của H 2 S0 4 đặc. 

- Lấy 2 ống nghiệm, cho vào mỗi 
ống nghiệm một ít lá đồng nhỏ. 

- Rót vào ống nghiệm 1: 1 ml dung 
dịch H 2 S0 4 loãng. 

- Rót vào ống nghiệm 2: 1 ml H 2 S0 4 

đặc. 

- Đun nóng nhẹ cả hai ống nghiệm. 

GV: Gọi một HS nêu hiện tượng và 
rút ra nhận xét. 

GV: — Khí thoát ra ở ống nghiệm 2 là 

khí sơ 2 . 

- Dung dịch có màu xanh lam là 
CuS0 4 . 


GV: Gọi một HS viết phương trình 
phản ứng. 

GV: Giới thiệu: Ngoài Cu, H 2 S0 4 đặc 
còn tác dụng được với nhiều kim loại 
khác tạo thành muối sunfat, không 
giải phóng khí H 2 

GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm: 
Cho một ít đường (hoặc bông, vải) 
vào đáy cốc thuỷ tinh. 


a) Tác dụng với kim loại 


HS: Quan sát hiện tượng. 

HS: Nêu hiện tượng thí nghiệm: 

- Ớ ống nghiệm 1: không có hiện 
tượng gì, chúng tỏ axit H 2 S0 4 loãng 
không tác dụng với Cu. 

- Ớ ống nghiệm 2: 

+ Có khí không màu, mùi hắc thoát ra. 
+ Đồng bị tan một phần tạo thành 
dung dịch màu xanh lam. 

Nhận xét: H 2 S0 4 đặc nóng tác dụng 
với Cu, sinh ra S0 2 và dung dịch 
CuS0 4 . 

HS: Viết phương trình phản ứng: 

Cu + 2H 2 S0 4 -> CuSO_ị + 2 H 2 ơ + so, 

(dd) (đặc, nóng) (dd) (1) (k) 

HS: Nghe và ghi bài 


b) Tính háo nước 


54 





http://tuhoctoan.net 


GV đổ vào mỗi cốc một ít H 2 S0 4 
đặc (đổ lên đường). 


GV: Hướng dẫn HS giải thích hiện 
tượng và nhận xét. 


GV: Lưu ý: 

Khi dùng H 2 S0 4 phải hết sức thận 
trọng. 

GV: Có thể hướng dẫn HS viết những 
lá thư bí mật bằng dung dịch H 2 S0 4 
loãng. Khi đọc thư thì ho nóng hoặc 
dùng bàn là. 


HS: Quan sát và nhận xét hiện tượng: 
Màu trắng của đường chuyển dần 
sang màu vàng, nâu, đen (tạo thành 
khối xốp màu đen, bị bọt khí đẩy 
lên khỏi miệng cốc). 

Phản ứng toả nhiều nhiệt. 

HS: Giải thích hiện tượng và nhận xét: 
Chất rắn màu đen là cacbon (do 
H 2 S0 4 đã hút nước) 

C 12 H 22 O n 11:S ° 4dac > 11H 2 0 + 12C. 
Sau đó, một phần c sinh ra lại bị 
H 2 S0 4 đặc oxi hoá mạnh tạo thành 
các chất khí S0 2 , C0 2 gây sủi bọt 
trong cốc làm c dâng lên khỏi 
miệng cốc. 


Hoạt động 3 
III. ÚNG DỤNG (2 phút) 


GV: Yêu cầu HS quan sát hình 12 và 
nêu các ứng dụng quan trọng của 

h 2 so 4 . 


HS: Nêu các ứng dụng của H 2 S0 4 . 


55 





http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 4 

IV. SẢN XUẤT AXIT H 2 S0 4 (5 phút) 


GV: Thuyết trình về nguyên liệu sản 
xuất H 2 S0 4 và các công đoạn sản xuất 

h 2 so 4 . 


HS: HS nghe, ghi bài và viết phương 
trình phản ứng. 

a) Nguyên liệu: Lưu huỳnh hoặc pirit 
sắt (FeS 2 ). 

b) Các công đoạn chính: 

- Sản xuất lưu huỳnh đioxit 

s + o, — > so, 

hoặc: 

4FeS 2 + 110 2 — -» 2Fe 2 ơ 3 + 8 S0 2 
Sản xuất lưu huỳnh trioxit: 


2S0 2 + ơ 2 


t°,v,o 


-> 2SO, 


Sản xuất axit H 2 S0 4 : 

S0 3 + H 2 o —> H 2 S0 4 . 


Hoạt động 5 

V. NHẬN BIẾT AXIT SUNFURIC VÀ MƯỒÌ SUNFAT (5 phút) 


GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm 
Cho 1 ml dung dịch H 2 S0 4 vào 
ống nghiệm 1. 

Cho 1 ml dung dịch Na 2 S0 4 vào 
ống nghiệm 2. 

Nhỏ vào mỗi ống nghiệm 1 giọt 
dung dịch BaClọ (hoặc Ba(N0 3 ) 2 
Ba(OH) 2 ). 

—» quan sát, nhận xét viết phương 
trình phản ứng. 


HS: Làm thí nghiệm theo nhóm. 


HS: Nêu hiện tượng: 

Ó mỗi ống nghiệm đều thấy xuất hiện 
kết tủa trắng. 


56 







http://tuhoctoan.net 


Phương trinh: 

H 2 S0 4 + BaCl 2 BaS0 4 + 2HC1 

(dd) (dd) (r) (dd) 

Na 2 S0 4 + BaCl 2 -> BaS0 4 +2HC1 

(dd) (dd) (r) (dd) 


GV: Nêu khái niệm về thuốc thử. 


GV: Các em hãy vận dụng lí thuyết ở 
trên để làm bài luyện tập 1. 


Kết luận: Gốc sunfat: = S0 4 trong các 
phân tử H 2 S0 4 , Na 2 S0 4 kết hợp với 
nguyên tố bari trong phân tử BaCl 2 tạo 
ra kết tủa trắng là BaS0 4 . 

Vậy: dung dịch BaCl 2 (hoặc dung dịch 
Ba(N0 3 ) 2 , dung dịch Ba(OH) 2 ) được 
dùng làm thuốc thử để nhận ra gốc 
sunfat. 


Hoạt động 6 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (7 phút) 


Bài tập 1: Trình bày phương pháp hoá 
học để phân biệt các lọ hoá chất bị 
mất nhãn đựng các dung dịch không 
màu sau: 

K 2 S0 4 , KC1, KOH, H 2 S0 4 . 

GV: Gọi một HS trình bày bài lên 
bảng, sau đó gọi các em khác nhận xét 
GV: Trình bày cách làm mẫu (nếu 
cần). 


HS: Làm bài lí thuyết 1 vào vở. 


HS: Đánh số thứ tự các lọ hoá chất và 
lấy mẫu thử ra ống nghiệm. 

Bước 1 : 

Lần lượt nhỏ các dung dịch trên vào 
một mẩu giấy quì tím. 

Nếu thấy quì tím chuyển sang màu 
xanh là dung dịch KOH. 


57 




http://tuhoctoan.net 


Nếu thấy dung dịch quì tím 
chuyển sang màu đỏ là dung dịch 

h 2 so 4 . 

Nếu quì tím không chuyển màu là 
các dung dịch K2SO4, KC 1 . 

Bước 2 : 

Nhỏ 1 —» 2 giọt dung dịch BaCl 2 vào 2 
dung dịch chưa phân biệt được. 

Nếu thấy xuất hiện kết tủa trắng 
—> đó là dung dịch K 2 S0 4 . 

Nếu không có kết tủa là dung dịch 
KC1. 


GV: Yêu cầu HS làm bài tập số 2 
trong phiếu học tập. 

Bài tập 2: Hoàn thành các phương 
trình phản ứng sau: 

a) Fe + ?—»? + H 2 

b) AI + ? —» Al 2 (Sơ 4 ) 3 + ? 

c) Fe (OH) 3 + ? -> FeCl 3 + ? 

d) KOH + ? -> K3PO4 + ? 

e) H 2 S0 4 + ? -> HC1 + ? 

f) Cu + ? -> CuSƠ 4 + ? + ? 

g) CuO + ?->? + H 2 0 

h) FeS 2 + ?-»? + S0 2 
GV: Gọi HS lên chữa bài tập 2. 

- Tổ chức để các HS khác nhận xét 
hoặc đưa ra phương án khác. 


Phương trình: 

K 2 S0 4 + BaCl 2 -> 2KC1 + BaS0 4 
HS: Làm bài tập 2 vào vở. 


HS: Chữa bài tập 2: 

a) Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 

b) 2A1 + 3H 2 S0 4 -> Al 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 


58 



http://tuhoctoan.net 


c) Fe (OH) 3 + 3HC1 -> FeCl 3 + 3H 2 0 

d) 3KOH + H 3 P0 4 -> K 3 P0 4 + 3H 2 0 

e) H 2 S0 4 + BaCl 2 -> 2HC1 + BaS0 4 

f) Cu + 2H 2 S0 4 -» CuS0 4 + 2H 2 0+S0 2 

đặc, nóng 

g) CuO + H 2 S0 4 -> CuS0 4 + H 2 0 

h) 4FeS 2 +l 10 2 —^ 2Fe 2 0 3 + 8S0 2 

Hoạt động 7 (1 phút) 

GV: Ra bài tập về nhà: 2, 3, 5 (SGK 9). HS: Làm các bài tập 2, 3, 5 (SGK 19). 


Phụ lục: PHIÊU HỌC TẬP 

Bài tập 1 : Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các lọ hoá chất bị mất 
nhãn đựng các dung dịch không màu sau: 

K 2 S0 4 , KC1, KOH, H 2 S0 4 

Bài tập 2: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: 

a) Fe + ?-»? + H 2 

b) AI + ? -> A1 2 (S0 4 ) 3 + ? 

c) Fe(OH) 3 + ? -» FeCl 3 + ? 

d) KOH + ? -> K 3 P0 4 + ? 

e) H 2 S0 4 + ? HC1 + ? 

f) Cu + ? -> CuSƠ 4 + ? + ? 

g) CuO + ?—>? + H 2 ơ 

h) FeS 2 + ?—>? + sơ 2 . 


59 




http://tuhoctoan.net 


Tiết 9 


LUYỆN TẬP: 

TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT VÀ AXỈT 


A. MỤC TIÊU 

• HS được ôn tập lại các tính chất hoá học của oxit bazơ, oxit axit, tính 
chất hoá học của axit. 

• Rèn kuyện kĩ năng làm các bài tập định tính và định lượng. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: Máy chiếu, giấy trong, bút dạ, phiếu học tập. 

• HS: Ôn tập lại các tính chất của oxit axit, oxit bazơ, axit. 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ (20 phút) 


GV: Chiếu lên màn hình sơ đồ (in 
trong phiếu học tập) sau: 


1. Tính chất hoá học của oxit 



GV: Em hãy điền vào các ô trống các 
loại hợp chất vô cơ phù hợp, đồng thời 
chọn các loại chất thích hợp tác dụng 
với các chất để hoàn hiên sơ đồ trên. 


HS: Thảo luận theo nhóm để hoàn 
thành sơ đồ trên. 


60 


























http://tuhoctoan.net 


GV: Chiếu lên màn hình sơ đồ đã 
hoàn thiện (của các nhóm HS) sau đó 
có thể chiếu sơ đồ chuẩn mà GV đã 
chuẩn bị sẵn: 


HS: Nhận xét và sửa sơ đồ của các 
nhóm HS khác (nếu có sai). 



GV: Yêu cầu các nhóm HS thảo luận, 
chọn chất để viết phương trình phản 
úng minh hoạ cho các chuyển hoá ở 
trên. 


HS: Thảo luận nhóm. 

Viết phương trình phản ứng minh hoạ 
cho sơ đồ: 

1) CuO +2HC1 -> CuCl 2 + H 2 0 


2) C0 2 + Ca(OH) 2 -> CaCƠ 3 + H 2 0 

3) CaO + Sơ 2 -> CaSƠ 3 


4) Na 2 ơ + H 2 0 2NaOH 


5) PA + 3H 2 0 -> 2H 3 P0 4 . 


GV: Chiếu lên màn hình các phương 
trình phản ứng mà các nhóm HS viết 
—» gọi các HS khác sửa sai, nhận xét. 


2. Tính chất hoá học của axit 


GV: Chiếu lên màn hình sơ đồ về tính 
chất hoá học của axit và yêu cầu HS 
làm việc như phần trên. 


61 


















http://tuhoctoan.net 



HS: Làm việc theo nhóm (hoặc cá 
nhân tự làm việc). 

GV: Chiếu lên màn hình so đồ mà các 
nhóm đã chọn. 



GV: Yêu cầu HS: 

Viết phưong trình phản ứng minh hoạ 
cho các tính chất của axit (thể hiện ở 
so đồ trên). 

GV: Tổng kết lại: 

Em hãy nhắc lại các tính chất hoá học 
của oxit axit, oxit bazơ, axit. 


HS: Viết phương trình phản ứng: 

1) 2HC1 + Zn —» ZnCl 2 +H 2 

2) 3H 2 S0 4 +Fe 2 0 3 -> Fe 2 (S0 4 ) 3 +3H 2 0 

3) H 2 S0 4 +Fe(OH) 2 -> FeS0 4 + 2H 2 0 
HS: Nhắc lại các tính chất hoá học 
của oxit axit, oxit bazơ, axit. 


62 





























http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 2 
II. BÀI TẬP (24 phút) 


GV: Chiếu bài tập 1 lên màn hình: 

Bài tập 1: Cho các chất sau: 

Sơ 2 , CuO, Na 2 0, CaO, cơ 2 

Hãy cho biết những chất nào tác dụng 

được với: 

a) Nước; 

b) Axit clohiđric; 

c) Natri hiđroxit. 

Viết phương trình phản ứng (nếu có). 

GV: Gợi ý HS làm bài (nếu cần): 

- Những oxit nào tác dụng được với 
nước? 

- Những oxit nào tác dụng được với 
axit. 

- Những axit nào tác dụng được với 
dung dịch bazơ. 

GV: Chiếu bài luyện tập 2: 

Bài tập 2: Hoà tan 1,2 gam Mg bằng 

50 ml dung dịch HC1 3M. 

a) Viết phương trình phản ứng. 

b) Tĩnh thể tích khí thoát ra (ở đktc). 

c) Tính nồng độ mol của dung dịch 
thu được sau phản ứng (coi thể tích 
của dung dịch sau phản úng thay 
đổi không đáng kể so với thể tích 
của dung dịch HC1 đã dùng). 


HS: Làm bài tập 1. 

a) Những chất tác dụng được với nước 
là: Sơ 2 , Na 2 0, cơ 2 , CaO 

phương trình phản ứng: 

CaO + H 2 0 -> Ca (OH) 2 
so 2 + h 2 o -> H 2 S0 3 
Na 2 ơ + H 2 0 -> 2NaOH 

C0 2 + h 2 o h 2 co 3 

b) Những chất tác dụng được với axit 
HC1 là: CuO, Na 2 0, CaO. 

Phương trình phản ứng: 

CuO + 2HC1 -> CuCl 2 + H 2 0 
Na 2 ơ + 2HC1 -> 2NaCl + H 2 Ơ 
CaO + 2HC1 -> CaCl 2 + H 2 Ơ. 

c) Những chất tác dụng được với dung 
dịch NaOH là: S0 2 , C0 2 : 

2NaOH + Sơ 2 -> Na 2 SƠ 3 + H 2 0 
2NaOH + Cơ 2 -> Na 2 C0 3 + H 2 0. 


63 



http://tuhoctoan.net 


GV: Gọi một HS nhắc lại các bước 
của bài tập tính theo phương trình. 

Gọi một HS nhắc lại các công thức 
phải sử dụng trong bài. 

HS: Nhắc lại các bước của bài tập 
tính theo phương trình. 

HS: Nêu các công thức sẽ sử dụng: 

m 

+ n = — 

M 

+ V khí = nx22,4 

+ C M = —. 

V 

GV: Yêu cầu HS làm bài tập 2 vào vở. 

HS: Làm bài tập 2. 

a) Phương trình phản ứng 

Mg + 2HC1 -> MgCl 2 + H 2 

n HCI ban đẩu - X V = 3 X 0,05 

= 0,15 (mol). 

b) n M = — = 0,05 (mol). 

24 

Theo phương trình: 

n n 2 = n Mga 2 =n M g = 0,05 (mol) 

n HCỉ = 2x n Mg = 2 X 0,05 = 0,1 (mol) 

-» V H = n X 22,4 = 0,05 X 22,4 
h 2 

= 1,12 (lít). 

c) Dung dịch sau phản ứng có MgCl 2 
HC1 dư 

„ n 0.05 ... 

C M = — = —— = IM 

M M g ci 2 Y 0,05 

I^HCl dư — t^HCl ban đáu — ^HCI phản ứng 

= 0,15-0,1 =0,05 mol 

-> c„ (dư) = n = 0,05 = IM. 

HC1 V 0,05 


64 





http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 3 

BÀI TẬP VỀ NHÀ: 2, 3, 4, 5 (SGK 21) (1 phút) 

Phụ lục: PHIÊU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Cho các chất sau: S0 2 , CuO, Na 2 ơ, CaO, C0 2 . 

Hãy cho biết những chất nào tác dụng được với: 

a) Nước; 

b) Axit clohiđric; 

c) Natri hiđroxit. 

Viết phương trình phản ứng (nếu có). 

Bài tập 2: Hoà tan 1,2 gam Mg bằng 50 ml dung dịch HC1 3M. 

a) Viết phương trình phản ứng. 

b) Tính thể tích khí thoát ra (ở đktc). 

c) Tính nồng độ mol của dung dịch thu được sau phản ứng (coi thể 
tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể so với 
thể tích của dung dịch HC1 đã dùng). 


Tiết 10 


THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
CỦA OXIT VÀ AXIT 


A. MỤC TIÊU 

• Thông qua các thí nghiệm thực hành để khắc sâu kiến thức về tính chất 
hoá học của oxit, axit. 

• Tiếp tục rèn luyện kĩ năng về thực hành hoá học, giải các bài tập thực 
hành hoá học. 

• Giáo dục ý thức cẩn thận, tiết kiệm trong học tập và trong thực hành 
hoá học. 


65 




http://tuhoctoan.net 


B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: Chuẩn bị cho mỗi nhóm HS một bộ thí nghiệm gồm: 

• Dụng cụ: 

- Giá ống nghiệm: 1 chiếc 

- Ông nghiệm: 10 chiếc 

- Kẹp gỗ: 1 chiếc 

- Lọ thuý tinh miệng rộng: 1 chiếc 

- Muôi sắt: 1 chiếc. 

• Hoá chất: 

- Canxi oxit 

-h 2 o 

-Pđỏ 

- Dung dịch HC1 

- Dung dịch Na 2 S0 4 

- Dung dịch NaCl 

- Quì tím 

- Dung dịch BaCl 2 . 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIÀNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA PHẦN LÍ THUYẾT CÓ LIÊN QUAN 


ĐẾN NỘI DUNG BÀI 

GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của phòng 
thí nghiệm (dụng cụ, hoá chất cho 
buổi thực hành). 

GV: Kiểm tra một số nội dung lí 
thuyết có liên quan: 


THỰC HÀNH (5 phút) 

HS: Kiểm tra bộ dụng cụ, hoá chất, 
thực hành của nhóm mình. 

HS: Trả lời lí thuyết. 


66 






http://tuhoctoan.net 


Tính chất hoá học của oxit bazơ. 

Tính chất hoá học của oxit axit. 

Tính chất hoá học của axit. 

Hoạt động 2 

I. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM (30 phút) 


GV: Hướng dẫn HS làm bài thí 
nghiệm 1: 

- Cho 1 mẩu CaO vào ống nghiệm, 
sau đó thêm dần 1 —> 2 ml H 2 0 
—> quan sát hiện tượng xảy ra. 

GV: Thử dung dịch sau phản ứng 
bằng giấy quì tím hoặc dung dịch 
phenolphtalein màu của thuốc thử 
thay đổi thế nào? Vì sao? 

- Kết luận về tính chất hoá học của 
CaO và viết phưong trình phản ứng 
minh hoạ. 


GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm và 
nêu các yêu cầu đối với HS. 

+ Đốt một ít photpho đỏ (bằng hạt đậu 
xanh) trong bình thuỷ tinh miệng 


1. Tính chất hoá học của oxit 

a) Thí nghiệm 1: Phản ứng của canxi 
với nước. 

HS: Làm thí nghiệm. 


HS: nhận xét hiện tượng: 

- Mẩu CaO nhão ra. 

Phản ứng toả nhiều nhiệt. 

- Thử dung dịch sau phản ứng bằng 
giấy quì tím: giấy quì tím bị 
chuyển sang màu xanh (—» dung 
dịch thu được có tính bazo). 

Kết luận: CaO (canxi oxit) có tính 
chất hoá học của oxit bazơ. 

Phưong trình: 

CaO + H 2 0 Ca(OH) 2 
h) Thí nghiệm 2: Phản ứng của 
điphotpho pentaoxit với nước. 


67 





http://tuhoctoan.net 


rộng. Sau khi p đỏ cháy hết, cho 3ml 
H 2 0 vào bình, đậy nút, lắc nhẹ 
quan sát hiện tượng? 

+ Thử dung dịch thu được bằng quì 
tím, các em hãy nhận xét sự đổi màu 
của quì tím. 


+ Kết luận về tính chất hoá học của 
điphotpho pentaoxit. Viết các phương 
trình phản ứng hoá học. 


GV: Hướng dẫn HS cách làm: 

+ Để phân biệt được các dung dịch 
trên, ta phải biết sự khác nhau về tính 
chất của các dung dịch đó (GV gọi 
một HS phân loại và gọi tên 3 chất). 

+ Ta dựa vào tính chất khác nhau của 
các loại hợp chất đó để phân biệt 
chúng: đó là tính chất nào? 


HS: 

+ Làm thí nghiệm. 

+ Nhận xét hiện tượng: 

Phốt pho đỏ trong bình tạo thành 
những hạt nhỏ màu trắng, tan được 
trong nước tạo thành dung dịch 
trong suốt. 

Nhúng một mẩu quì tím vào dung 
dịch đó, quì tím hoá đỏ, chứng tỏ 
dung dịch thu được có tính axit. 
Kết luận: Điphốtpho pentaoxit (P 2 0 5 ) 
có tính chất của oxit axit 

4P + 5ơ 2 —2P 2 0 5 
P 2 Ơ 5 + 3H 2 0 -> 2 H 3 P0 4 
2. Nhận biết các dung dịch: 

Thí nghiệm 3: Có 3 lọ không nhãn, 
mỗi lọ đựng một trong ba dung dịch 
là: H 2 S0 4 , Hơ, Na 2 S0 4 . Hãy tiến 
hành những thí nghiệm nhận biết các 
lọ hoá chất đó. 

HS: Phân loại và gọi tên: 

HC1: Axit clohiđric (axit) 

H 2 S0 4 : Axit sunfuric (axit) 
Na 2 SƠ 4 : Natri sunfat (Muối). 

HS: Tính chất khác nhau giúp ta phân 
biệt được các hợp chất đó là: 

Dung dịch axit làm cho quì tím 
hoá đỏ. 


68 






http://tuhoctoan.net 


GV: Gọi một HS nêu cách làm. 


GV: Yêu cầu các nhóm tiến hành làm 
thí nghiệm 3 (sau khi đã chốt lại cách 
làm). 

GV: Yêu cầu các nhóm báo cáo kết 
quả theo mẫu: 


Nếu nhỏ dung dịch BaCl 2 vào 2 
dung dịch HC1 và H 2 S0 4 thì chỉ có 
dung dịch H 2 S0 4 xuất hiện kết tủa 
trắng. 

HS: Nêu cách làm: 

+ Ghi số thứ tự 1, 2, 3 cho mỗi lọ 
đựng dung dịch ban đầu. 

Bước 1: Lấy 0 mỗi lọ một giọt nhỏ 
vào mẩu giấy quì tím. 

Nếu quì tím không đổi màu thì lọ 

số.đụng dung dịch Na 2 S0 4 . 

- Nếu quì tím đổi sang đỏ, lọ số. 

và lọ số.đụng dung dịch axit. 

Bước 2: Lấy ở mỗi lọ chứa dung dịch 
axit 1 ml dung dịch cho vào ống 
nghiệm, nhỏ một giọt dung dịch BaCli 
vào mỗi ống nghiệm. 

Nếu trong ống nghiệm nào xuất 
hiện kết tủa trắng thì lọ dung dịch 
ban đầu có số. là dung dịch 

h 2 so 4 . 

Nếu không có kết tủa thì lọ ban 
đầu có số.là dung dịch HC1. 

Phương trình: 

BaCl 2 + H 2 S0 4 -> 2HC1 + BaSƠ 4 

(dd) (dd) (dd) (r) 

HS: Làm thí nghiệm 3. 

HS: Đại diện các nhóm báo cáo kết 
quả thực hành. 


69 








Lọ 1 đựng dung dịch. 
Lọ 2 đựng dung dịch. 
Lọ 3 đựng dung dịch. 


http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 3 

II. VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH (10 phút) 

GV: Nhận xét về ý thức, thái độ của 
HS trong buổi thực hành. Đồng thời 
nhận xét về kết quả thực hành của các 
nhóm. 

GV: Hướng dẫn HS thu hồi hoá chất, HS: Thu dọn vệ sinh phòng thực 

rửa ống nghiệm,vệ sinh phòng thực hành. 

hành. 

GV: Yêu cầu HS làm thực hành theo 
mẫu. 


Tiết 11 


TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ 


A. MỤC TIÊU 

HS biết được: 

• Những tính chất hóa học chung của bazo và viết được phương trình hóa 
học tương ứng cho mỗi tính chất. 

• HS vận dụng những hiểu biết của mình về tính chất hóa học của bazơ để 
giải thích những hiện tượng thường gặp trong đời sống sản xuất. 

• HS vận dụng được nhũng tính chất của bazơ để làm các bài tập định 
tính và định lượng. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• Hoá chất: 

- Dung dịch Ca(OH) 2 


70 









http://tuhoctoan.net 


- Dung dịch NaOH 

- Dung dịch HC1 

- Dung dịch H 2 S0 4 loãng 

- Dung dịch C 11 SO 4 

- CaCOa (hoặc Na 2 C0 3 ) 

- Phenolphtalein 

- Quì tím. 

• Dụng cụ: 

- Giá ống nghiệm 

- Ong nghiệm 

- Đũa thuỷ tinh. 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

1. TÁC DỤNG CỦA DUNG DỊCH BAZƠ VỚI CHAT CHỈ THỊ MÀU 

(8 phút) 


GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm: 

- Nhỏ một giọt dung dịch NaOH lên 
mẫu giấy quì tím —> quan sát. 

- Nhỏ 1 giọt dung dịch phenolphtalein 
(không màu) vào ống nghiệm có 
sẵn 1 —> 2 ml dung dịch NaOH. 
Quan sát sự thay đổi màu sắc. 

GV: Gọi đại diện các nhóm HS nêu 

nhân xét. 


HS: Làm thí nghiệm theo nhóm. 


HS: Nhận xét: 

Các dung dịch bazo (kiềm) đổi màu 
chất chỉ thị: 

- Quì tím thành màu xanh. 

- Phenolphtalein không màu thành 
màu đỏ. 


71 






http://tuhoctoan.net 


GV: Dựa vào tính chất này, ta có thể 
phân biệt được dung dịch bazơ với 
dung dịch của loại hợp chất khác. 

GV: Yêu cầu HS làm bài tập 1 (trong 
phiếu học tập). 

Bài tập 1 : Có ba lọ không nhãn, mỗi 
lọ đựng một trong các dung dịch 
không màu sau: H 2 S0 4 , Ba (0H) 2 , 
HC1. 

Em hãy trình bày cách phân biệt các 
lọ dung dịch trên mà chỉ dùng quì tím. 
GV: Gợi ý HS làm bài tập (nếu thấy 
cần thiết). 

—> Gọi một HS trình bày cách phân 
biệt (Có thể dùng hoá chất đã phân 
biệt được để làm thuốc thử cho bước 
tiếp theo). 


HS: Trình bày cách phân biệt: 

Đánh số thứ tự các lọ hoá chất và 
lấy mẫu thử. 

Bước 1: Lấy ở mỗi lọ một giọt dung 
dịch và nhỏ vào mẩu giấy quì tím 
Nếu quì tím chuyển sang màu 
xanh, là dung dịch Ba(OH) 2 . 

Nếu quì tím chuyển màu đỏ là 
dung dịch H 2 S0 4 , HC1. 

Bước 2: Lấy dung dịch Ba(OH) 2 vừa 
phân biệt được nhỏ vào hai ống 
nghiệm chứa 2 dung dịch chưa phân 
biệt được: 

Nếu thấy có kết tủa: là dung dịch 

h 2 so 4 

H 2 S0 4 + Ba(OH) 2 -> BaS0 4 + 2H 2 0 
Nếu không có kết tủa là dung dịch 
HC1. 


72 



http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 2 

2. TÁC DỤNG CỦA DUNG DỊCH BAZƠ VỚI OXIT AXIT (3 phút) 


GV: Có thể gợi ý cho HS nhớ lại tính 
chất này (ở bài oxit) và yêu cầu HS 
chọn chất để viết phương trình phản 
ứng minh hoạ. 


HS: Nêu tính chất: 

Dung dịch bazơ (kiềm) tác dụng với 
oxit axit tạo thành muối và nước. 

Phương trình: 


Ca(OH ) 2 + S0 2 CaS0 3 + H 2 0 
6 KOH + p 2 0 5 -> 2 K 3 PO 4 + 3H 2 ơ 

(dd) (r) (dd) (1) 


Hoạt động 3 

3. TÁC DỤNG VỚI AXIT (9 phút) 


GV: Yêu cầu HS nhắc lại tính chất 
hoá học của axit —> từ đó liên hệ đến 
tính chất tác dụng với bazơ. 

GV: Phản ứng giữa axit và bazơ gọi là 
phản ứng gì ? 

GV: Yêu cầu HS chọn chất để viết 
phương trình phản ứng (trong đó một 
phản ứng đối với bazơ tan, một phản 
ứng hoá học của bazơ không tan). 


HS: Nêu tính chất của axit và nhận 
xét. 

Bazơ tan và không tan đều tác dụng 
với axit tạo thành muối và nước. 

HS: Phản ứng giữa bazơ và axit được 
gọi là phản ứng trung hoà. 

HS: Chọn chất và viết phương trình 
phản ứng 

Fe(OH ) 3 + 3HC1 -> FeCl 3 + 3H 2 Ơ 
(r) (dd) (dd) (1) 

Ba(OH ) 2 + 2HN0 3 -» Ba (Nơ 3 ) 2 + 2H 2 0 


Hoạt động 4 

4. BAZƠ KHÔNG TAN BỊ NHIỆT PHÂN HUỶ (8 phút) 


GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm. 

- Trước tiên: Tạo ra Cu(OH) 2 bằng 
cách cho dung dịch C11SO4 tác 
dụng với dung dịch NaOH. 

Dùng kẹp gỗ, kẹp vào ống nghiệm 
rồi đun ống nghiệm có chứa 


HS: Làm thí nghiệm theo nhóm. 


73 






http://tuhoctoan.net 


Cu(OH) 2 trên ngọn lửa đèn cồn. 
nhận xét hiện tượng (màu sắc của 
chất rắn trước khi đun và sau khi 
đun nóng). 


HS: Nêu hiện tượng: 

Chất rắn ban đầu có màu xanh lam 


GV: Gọi một HS nêu nhận xét. 


Sau khi đun: chất rắn có màu đen 
và có hơi nước tạo thành 
HS: Nêu nhận xét: 


GV: Gọi một HS viết phương trình 
phản ứng. 


GV: Giới thiệu tính chất của dung 
dịch bazơ với dung dịch muối (sẽ học 
ớ bài 9). 


Kết luận bazơ không tan bị nhiệt phân 
huỷ tạo ra oxit và nước. 

HS: Viết phương trình phản ứng 

Cu (OH) 2 > CuO + H 2 0 

(r) (r) (1) 

(màu xanh) (màu đen) 


Hoạt động 5 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (16 phút) 


GV: Gọi một HS nêu lại tính 
chất của bazơ (trong đó đặc biệt 
lưu ý: những tính chất nào của 
bazơ tan, những tính chất nào 
của bazơ không tan. So sánh tính 
chất của bazơ tan và bazơ không 
tan). 


HS: Nêu các tính chất của bazơ: 
* Bazơ tan (kiềm): có 4 tính chất 

- Tác dụng với chất chỉ thị màu 

- Tác dụng với oxit axit 


74 





http://tuhoctoan.net 


- Tác dụng với axit 

- Tác dụng với dung dịch muối. 
* Bazơ không tan có 2 tính chất: 

- Tác dụng với axit 

- Bị nhiệt phân huỷ. 


GV: Yêu cầu HS làm bài luyện 
tập số 2 (trong phiếu học tập) 
Bài tập 2: Cho các chất sau: 
Cu(OH) 2 , MgO, Fe(OH) 3 , 
NaOH, Ba(OH) 2 . 
a) Gọi tên, phân loại các chất 
trên. 


b) Trong các chất trên, chất nào 
tác dụng được với: 

- Dung dịch H 2 S0 4 loãng; 

- Khí C0 2 . 


Chất nào bị nhiệt phân huỷ? 


Viết các phương trình phản ứng 
xảy ra. 

GV: Có thể hướng dẫn HS làm 
phần a bằng cách kẻ bảng 


HS: Làm bài tập 2 vào vở. 


a) 


Công thức 

Tên gọi 

Phân loại 

Cu(OH ) 2 

Đồng (II) hiđroxit 

Bazơ (không tan) 

MgO 

Magie oxit 

Oxit bazơ 

Fe(OH) 3 

Sắt (III) hiđroxit 

Bazơ (không tan) 

KOH 

Kali hiđroxit 

Bazơ (tan) 

Ba(OH) 2 

Bari hiđroxit 

Bazơ (tan) 







http://tuhoctoan.net 


GV: Gợi ý HS: 

Bazơ nào tác dụng được với 
axit? (bazơ tan, bazơ không 
tan) 

Những bazơ nào tác dụng 
được với oxit axit ? (bazơ 
tan) 

Những bazơ nào bị nhiệt 
phân huỷ? (bazơ không tan). 


GV: Gọi 1 HS lên chữa bài tập. 


GV: Gọi các HS khác nhận xét, 
sửa sai (nếu có). 

GV: Hướng dẫn HS làm bài tập 
3 (trong phiếu học tập) 

Bài tập 3: Để trung hoà 50 gam 
dung dịch H 2 S0 4 19,6% cần vừa 
đủ 25 gam dung dịch NaOH c% 

a) Tính nồng độ phần trăm của 
dung dịch NaOH đã dùng. 

b) Tính nồng độ phần trăm của 
dung dịch thu được sau phản 
ứng. 

GV: Gọi một HS nêu phương 
hướng giải bài. 


b) Nhũng chất tác dụng được với dung dịch 
H 2 S0 4 loãng là: Cu(OH) 2 , MgO, Fe(OH) 3 , 
KOH, Ba(OH) 2 . 

Phương trình: 

Cu(OH) 2 + H 2 S0 4 -> CuS0 4 + 2 H 2 ơ 
M gO + H 2 S0 4 -> MgS0 4 +H 2 ơ 
2Fe(OH) 3 + 3H 2 S0 4 -> Fe 2 (S0 4 ) 3 + 6H 2 0 
2KOH + H 2 S0 4 -> K 2 S0 4 +2H 2 0 
Ba(OH) 2 + H 2 S0 4 BaSƠ 4 + 2H 2 0 

c) Những chất tác dụng được với khí C0 2 là: 
KOH, Ba(OH) 2 . 

Phương trình: 

C0 2 + 2K0H -» K 2 C0 3 +H 2 0 
Ba(OH) 2 +CƠ 2 -> BaCƠ 3 + H 2 0. 


HS: Nêu cách giải bài: 

Viết phương trình phản ứng. 
- Tínhm H2S04 ->n H2S04 . 


76 



http://tuhoctoan.net 


GV: Gọi một HS lên bảng viết 
công thức tính nồng độ phần 
trăm và các biểu thức tương 
đương 

Gọi một HS lên bảng viết 
công thức biến đổi về khối 
lượng. 

Sử dụng n HiS 0 4 để tính số mol NaOH —> 

-> m NaOH đã dùng -> C% NaOH . 

HS: Viết các công thức: 

* c% = mct X 100 % 

m dd 

c%xm dd 

100 % 

-> m dd = rn ^ L X 100% 

c% 

* m 

M 

GV: Yêu cầu HS cả lóp làm bài 
tập vào vở. 

HS: Làm bài tập vào vở: 

Phương trình: 

H 2 S0 4 + 2NaOH -> Na 2 SƠ 4 +2H 2 0 

a) Tính số mol H 2 S0 4 cần được trung hoà 

_ m dd xC% _ 50x19,6% 
m H 2 so 4 - 100 % ” 100 % 

= 9,8 (gam). 

n H,so 4 = M = 98 =0 ' 1(mOl) ' 

Tính khối lượng NaOH cần có: 

Theo phương trình phản ứng 

n N aOH = 2 X n H 2 S o 4 = 0,1 X 2 = 0,2 (mol) 

—» m Na0H = n X M = 0,2 X 40 = 8 (gam) 

-> C% Nl0H = m “ X 100% = 8 X 100% 
m dd 25 

= 32%. 

b) Dung dịch sau phản ứng có Na 2 S0 4 
- Theo phương trình: 


77 









http://tuhoctoan.net 


GV: Nhận xét bài làm của HS 
và chấm điểm. 


n Na 2 S0 4 = n H 2 S0 4 =0,1 (mol) 

m Na 2 so, = n X M = 0,1 X 142= 14,2 (gam) 

tơ dung dịch dau phản ứng — + 25 — 75 (gam) 

m. 


c% 


Na 2 S0 4 


X 100% 


m 


dd 


14,2 

"75" 


X 100%= 18,9%. 


Hoạt động 6 

BÀI TẬP VỀ NHÀ 1, 2, 3, 4, 5 (SGK 25) (1 phút) 

Phụ lục: PHIÊU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đụng một trong các dung dịch không 
màu sau: H 2 S0 4 , Ba(OH) 2 , HC1. 

Em hãy trình bày cách phân biệt các lọ dung dịch trên mà chỉ dùng 
quì tím. 

Bài tập 2: Cho các chất sau: 

Cu(OH) 2 ; MgO, Fe(OH) 3 ; NaOH; Ba(OH) 2 

a) Gọi tên, phân loại các chất trên. 

b) Trong các chất trên, chất nào tác dụng được với: 

- Dung dịch H 2 S0 4 loãng 

- Khí C0 2 

- Chất nào bị nhiệt phân huỷ? 

Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

Bài tập 3'. Để trung hoà 50 gam dung dịch H 2 S0 4 19,6% cần vừa đủ 25 gam 
dung dịch NaOH c% 

a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch NaOH đã dùng. 

b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng. 


78 





http://tuhoctoan.net 


Tiết 12 


MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG 

A. NATRI HIĐROXIT (NAOH) 


A. MỤC TIÊU 

• HS biết các tính chất vật lí, tính chất hoá học của NaOH. Viết được các 
phương trình phản ứng minh hoạ cho các tính chất hoá học của NaOH. 

• Biết phương pháp sản xuất NaOH trong công nghiệp. 

• Rèn luyện kĩ năng làm các bài tập định tính và định lượng của bộ môn. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: Chuẩn bị các bộ thí nghiệm cho HS gồm: 

• Dụng cụ: 

- Giá ống nghiệm 

- Ong nghiệm 

- Kẹp gỗ 

- Panh (gắp hoá chất rắn) 

- Đế sứ. 

• Hoá chất: 

- Dung dịch NaOH 

- Quì tím 

- Dung dịch phenolphtalein 

- Dung dịch HC1 (hoặc dung dịch H 2 S0 4 ). 

• Tranh vẽ: 

- “Sơ đồ điện phân dung dịch NaCl” 

- “Các úng dụng của natri hiđroxit”. 


79 




http://tuhoctoan.net 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ (15 phút) 


GV: Kiểm tra lí thuyết HS 1: 

“Nêu các tính chất hoá học của bazơ 
tan (kiềm)”. 

GV: Kiểm tra lí thuyết HS 2: 

“Nêu các tính chất của bazơ không 
tan. So sánh tính chất của bazơ tan và 
bazơ không tan”. 

GV: Yêu cầu HS 3: chữa bài tập 2 
(SGK 25). 


HS1: Nêu tính chất hoá học của bazơ 
tan (ghi lại ở góc bảng phải để sử 
dụng cho bài học mới). 

HS2: Trả lời lí thuyết. 


HS: Chữa bài tập 2. 

a) Những chất tác dụng được với dung 
dịch HC1 là: Cu(OH) 2 , NaOH, 
Ba(OH) 2 . 

Phưong trình: 

Cu(OH) 2 + 2HC1 -> CuCl 2 + 2H 2 0 
NaOH + HC1 -> NaCl + H 2 0 
Ba(OH) 2 + 2HC1 -> BaCl 2 + 2H 2 0 

b) Những chất bị nhiệt phân huý là 
Cu(OH) 2 

Phưong trình: 

Cu(OH) 2 —CuO + H 2 ơ 

c) Những chất tác dụng được với cơ 2 
là NaOH, Ba(OH) 2 . 

Phưong trình: 

2NaOH + C0 2 -> Na 2 C0 3 + H 2 Ơ 
Ba(OH) 2 + C0 2 BaC0 3 + H 2 Ơ. 


80 







http://tuhoctoan.net 


GV: Tổ chức cho HS cả lóp nhận xét, 
góp ý phần bài làm của các bạn. 


d) Những chất đổi màu quì tím thành 
xanh là NaOH, Ba(OH) 2 . 


Hoạt động 2 

I. TÍNH CHAT VẬT LÍ (5 phút) 


GV: 

- Hướng dẫn HS lấy một viên NaOH 
ra đế sứ thí nghiệm và quan sát. 

Cho viên NaOH vào 1 ống nghiệm 
đựng nước- lắc đều —> sờ tay vào 
thành ống nghiệm và nhận xét 
hiện tượng. 

—»■ GV gọi đại diện một nhóm HS nêu 
nhận xét. 

- Gọi một HS đọc SGK để bổ sung 
tiếp các tính chất vật lí của dung dịch 
NaOH. 


HS: Nêu nhận xét: 

Natri hiđroxit là chất rắn không màu, 
tan nhiều trong nước và toả nhiệt. 

Dung dịch NaOH có tính nhờn, 
làm bục vải, giấy và ăn mòn da 

Khi sử dụng natri hidroxit phải hết 
sức cẩn thân. 


Hoạt động 3 

II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC (10 phút) 


GV: Đặt vấn đề: 

Natri hiđroxit thuộc loại hợp chất 
nào? 

-» Các em hãy dự đoán các tính chất 
hoá học của natri hiđroxit. 

GV: Yêu cầu HS nhắc lại các tính 
chất của bazo tan- Ghi vào vo và viết 
phưong trình phản ứng minh hoạ. 


HS: Natri hiđroxit là bazo tan —> dự 
đoán: Natri hiđroxit có các tính chất 
hoá học của bazo tan (đó là các tính 
chất mà HS 1 đã ghi 0 góc bảng phải). 

HS: Kết luận: 

Natri hiđroxit có các tính chất hoá học 
của bazơ tan: 

1) Dung dịch NaOH làm quì tím 
chuyển thành xanh, phenolphtalein 
không màu thành màu đỏ 


81 




http://tuhoctoan.net 


2) Tác dụng với axit 

NaOH + HN0 3 -> NaNO, + H 2 0 

3) Tác dụng với oxit axit 
2NaOH + S0 3 -> Na 2 S0 4 + H 2 0 

4) Tác dụng với dung dịch muối. 


Hoạt động 4 
III. ÚNG DỤNG (2 phút) 

GV: Cho các HS quan sát hình vẽ 


“Những ứng dụng của natri hiđroxit”. 
—> Gọi một HS nêu các ứng dụng của 
NaOH. 


HS: Nêu các ứng dụng của natri 
hiđroxit: 

Natri hiđroxit được dùng đế sản 
xuất xà phòng, chất tẩy rửa, bột 
giặt. 

Sản xuất tơ nhân tạo. 

Sản xuất giấy. 

Sản xuất nhôm (Làm sạch quặng 
nhôm trước khi sản xuất). 

Chế biến dầu mỏ và nhiều ngành 
công nghiệp hoá chất khác. 


Hoạt động 5 

V/ SẢN XUẤT NATRI HIĐROXIT (3 phút) 


GV: Giới thiệu: 

Natri hiđroxit được sản xuất bằng 
phương pháp điện phân dung dịch 
NaCl bão hoà (có màng ngăn). 

GV: Hướng dẫn HS viết phương trình 
phản ứng 


HS: Viết phương trình phản ứng 
2NaCl +2H,0 diộnph ‘'" > 2NaOH 

CÓ màng ngăn 


+ C1 2 + h 2 


82 






http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 6 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (9 phút) 

GV: Gọi một HS nhắc lại nội dung HS: Nhắc lại nội dung chính của 
chính của bài. bài. 

GV: Hướng dẫn HS làm bài tập số 1 
(trong phiếu học tập). 

Bài tập 1: Hoàn thành phương trình 
phản ứng cho sơ đồ sau: 

Na —1—> Na 2 ơ —> NaOH —NaCl —NaOH —Na 2 S0 4 

\6_ 7 

>*NaOH —►Na 3 P0 4 


HS: Làm bài tập vào vở 

1) 4Na + 0 2 ->2Na 2 0 

2) Na 2 0 + H 2 0 -> 2NaOH 

3) NaOH + HC1 -> NaCl + H 2 0 

4) 2NaCl + 2 H 2 ơ di - nphan > 

có màng ngăn 

2NaOH + Cl 2 +H 2 

5) 2NaOH + H 2 SƠ 4 -> Na 2 SƠ 4 

+ 2H 2 0 

6) 2Na + 2H 2 0 -> 2NaOH + H 2 


GV: Gọi HS trong lớp nhận xét. 

GV: Hướng dẫn HS làm bài tập 2 (trong 
phiếu học tập). 

Bài tập 2: Hòa tan 3,1 gam natri oxit 
vào 40 ml nước. Tính nồng độ mol và 
nồng độ phần trăm của dung dịch thu 
được. 


7) 3NaOH +H 3 P0 4 -> Na 3 P0 4 

+ 3H 2 ơ 


83 









http://tuhoctoan.net 


GV: Gợi ý HS làm bài tập bằng hệ 
thống câu hỏi sau: 

1) Để làm bài tập này em phải sử dụng 
những công thức nào? 

HS: Các công thức cần được sử 
dụng: 

m 

n = — 

M 

-» m = n X M 

V 

c% = m " X 100%. 

m dd 

Sử dụng định luật bảo toàn để tính 
m dd sau phản ứng: 

^ dung dịch sau phản ứng — ^ Na-,0 ^ HiO 

Trong đó: m Hn o = V X D 

D„ 2 o = lgam/ml. 

GV: Gọi HS nêu các bước tiến hành làm 
bài tập. 

GV: Yêu cầu HS cả lớp làm bài tập vào 
vở. 

HS: Nêu các bước tiến hành để làm 
bài tập. 

HS: Làm bài tập vào vở. 

Phương trình: 

Na 2 0 + H 2 0 -> 2NaOH 

n Na 2 o = M = 62 =0,05 (mol) 
m h 2 0 = v x D = 40 (g am ) 

^ dung dịch sau phản ứng — ^ HtO ^ NaọO 

= 40 +3,1 =43,1 (gam) 
Dung dịch sau phản ứng có NaOH 
Theo phương trình: 
n NaOH — 2 X n Nai o = 2 X 0,05 

= 0,1 (mol) 

—> m NaOH = n X M = 0,1 X 40 
= 4 (gam) 


84 




http://tuhoctoan.net 


Q. „ = // = V 1 - = 2.5M 
M NaOH Y 0,04 

C% NaOH =^ £L xl00% 

m dd 

= -ị- X 100% = 9,3 %. 
43,1 

Hoạt động 7 

BÀI TẬP VỀ NHÀ 1, 2, 3, 4 (SGK 27) (1 phút) 

Phụ lục: PHIÊU HỌC TẬP 


Bài tập 1 : Hoàn thành phương trình phản ứng cho sơ đồ sau: 
Na —!-> Na 2 ơ —NaOH^-^NaCl 



NaOH 



Na 3 P0 4 


ị 


4 


N 


aOH 



Na 2 S0 4 


Bài tập 2: Hòa tan 3,1 gam natri oxit vào 40 ml nước. Tính nồng độ mol và 
nồng độ phần trăm của dung dịch thu được. 


Tiết 13 


MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG (Tiếp) 

B. CANXI HIĐROXIT - THANG pH 


A. MỤC TIÊU 

• HS biết được các tính chất vật lí, tính chất hoá học quan trọng của canxi 
hiđroxit. 

• Biết cách pha chế dung dịch canxi hiđroxit. 

• Biết các ứng dụng trong đời sống của canxi hiđroxit. 

• Biết ý nghĩa độ pH của dung dịch. 

• Tiếp tục rèn luyện kĩ năng viết các phương trình phản úng, và khả năng 
làm các bài tập định lượng. 


85 












http://tuhoctoan.net 


B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• Dụng cụ: 

- Cốc thuỷ tinh 

- Đũa thuý tinh 

- Phều + Giấy lọc 

- Giá sắt 

- Giá ống nghiệm 

- Ong nghiệm 

- Giấy pH. 

• Hoá chất 

- CaO 

- Dung dịch HC1 

- Dung dịch NaCl 

- Nước chanh (không đường) 

- Dung dịch NH 3 . 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ (15 phút) 


GV: Kiểm tra lí thuyết HS 1: 

“Nêu các tính chất hoá học của 
NaOH”. 

GV: Gọi HS chữa bài tập 2 (SGK 27). 


HS1: Trả lời lí thuyết (Ghi lại các tính 
chất hoá học của bazơ tan vào góc 
bảng phải). 

HS2: Chữa bài tập 2 (SGK 27). 

Các phương trình phản ứng điều chế 
NaOH: 

1) CaO + H 2 0 —» Ca(OH) 2 


86 






http://tuhoctoan.net 


GV: Gọi HS 3 chữa bài tập 3. 


GV: Gọi HS khác nhận xét. 


2) Ca(OH) 2 + Na 2 C0 3 -> CaCƠ 3 

+ 2NaOH 

HS3: Chữa bài tập 3 (SGK 27). 

a) 2Fe(OH) 3 —^ Fe 2 ơ 3 + 3H 2 Ơ 

b) H 2 S0 4 +2NaOH -> Na 2 S0 4 + 2H 2 Ơ 

c) H 2 S0 4 +Zn(OH) 2 ZnS0 4 + 2H 2 0 

d) NaOH + HC1 -> NaCl + H 2 0 

e) 2NaOH + cơ 2 -> Na 2 C0 3 + H 2 0. 


Hoạt động 2 
I. TÍNH CHẤT 

1. PHA CHẾ DUNG DỊCH CANXI HIĐROXIT (5 phút) 

GV: Giới thiệu: 

Dung dịch Ca(OH) 2 có tên thường là 
nước vôi trong. 

GV: Hướng dẫn HS cách pha chế 
dung dịch Ca(OH) 2 . 

Hoà tan một ít Ca(OH) 2 (vôi tôi) HS: Các nhóm tiến hành pha chế 
trong nước, ta được một chất màu dung dịch Ca(OH) 2 . 
trắng có tên là vôi nước hoặc vôi 
sữa. 

Dùng phễu, cốc, giấy lọc để lọc 
lấy chất lỏng trong suốt, không 
màu là dung dịch Ca(OH) 2 (nước 
vôi trong) 


Hoạt động 3 

2. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC (10 phút) 

HS: Dung dịch Ca(OH) 2 là bazo tan, 
vì vậy dung dịch Ca(OH) 2 có nhũng 
tính chất hoá học của bazơ tan. 


GV: Các em dự đoán tính chất hoá 
học của dung dịch Ca(OH) 2 và giải thích 
lí do tại sao em lại dự đoán như vậy. 


87 





http://tuhoctoan.net 


GV: Giới thiệu: 

Các tính chất hoá học của bazơ tan đã 
được HS 1 ghi lại ở góc bảng phải —» 
các em hãy nhắc lại các tính chất đó 
và viết phương trình phản ứng minh 
hoạ. 

GV: Hướng dẫn các nhóm làm thí 
nghiệm chứng minh cho các tính chất 
hoá học của bazơ tan 
- Nhỏ một giọt dung dịch Ca(OH) 2 
vào một mẩu giấy quì tím —> quan 
sát 

Nhỏ một giọt dung dịch 
phenolphtalein vào ống nghiệm 
chứa 1 —> 2 ml dung dịch Ca(OH) 2 
—> quan sát. 

(GV gọi một HS nêu nhận xét) 

GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm: 

Nhỏ từ từ dung dịch HC1 vào ống 
nghiệm có chứa dung dịch Ca(OH) 2 
có phenolphtalein ở trên (có màu 
hồng), quan sát. 


HS: Nhắc lại các tính chất hoá học 
của bazơ tan và viết các phương trình 
phản ứng minh hoạ: 


a) Làm đổi màu chất chỉ thị: 

- Dung dịch Ca (OH) 2 làm đổi màu 
quì tím thành xanh. 

- Làm dung dịch phenolphtalein 
không màu thành đỏ. 


b) Tác dụng với axit 

Ca (OH) 2 +2HC1 -> CaCl 2 +2H 2 Ơ 
HS: Dung dịch mất màu hồng chúng 
tổ Ca(OH) 2 đã tác dụng với axit 

c) Tác dụng với oxit axit 

Ca (OH) 2 +CƠ 2 -> CaC0 3 + H 2 0 

d) Tác dụng với dung dịch muối. 


Hoạt động 4 
3. ÚNG DỤNG (2 phút) 

GV: Các em hãy kể các ứng dụng của HS: Nêu các ứng dụng của canxi 
vôi (canxi hiđroxit) trong đời sống hiđroxit: 


Làm vật liệu xây dựng 
Khử chua đất trồng trọt 




http://tuhoctoan.net 


Khử độc các chất thải công 
nghiệp, diệt trùng các chất thải 
sinh hoạt và xác chết động vật. 


Hoạt động 5 
II. THANG pH (5 phút) 


GV: Giới thiệu: 

Người ta dùng thang pH đê biểu thị độ 
axit hoặc độ bazơ của dung dịch. 

- Nếu pH = 7: dung dịch là trung tính. 

- Nếu pH > 7: dung dịch có tính bazơ. 

- Néu PH < 7: dung dịch có tính axit 
pH càng lớn, độ bazơ của dung dịch 
càng lớn, pH càng nhỏ, độ axit của 
dung dịch càng lớn. 

GV: Giới thiệu về giấy pH, cách so 
màu với thang màu để xác định độ pH. 
GV: Hướng dẫn HS dùng giấy pH để 
xác định độ pH của các dung dịch: 
Nước chanh 

- Dung dịch NH 3 
Nước máy 

—> kết luận về tính axit, tính bazơ của 
các dung dịch trên. 

GV: Yêu cầu các nhóm báo cáo kết 
quả. 


HS: Nghe và ghi bài. 


HS: Các nhóm HS tiến hành làm thí 
nghiệm đê xác định độ pH của các 
dung dịch và nêu kết quả của nhóm 
mình. 


Hoạt động 5 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (6 phút) 

GV: Yêu cầu HS 1 nhắc lại các nội HS: Nêu các nội dung chính của bài 
dung chính của bài học. học. 


89 




http://tuhoctoan.net 


GV: Cho HS làm bài tập 1 (trong 
phiếu học tập). 

Bài tập 1: Hoàn thành các phương 
trình phản ứng sau: 

1) ? + ? -> Ca(OH) 2 

2) Ca(OH) 2 + ? -> Ca(N0 3 ) 2 + ? 

3) CaCƠ 3 —? + ? 

4) Ca(OH) 2 + ? -> ? + H 2 ơ 

5) Ca(OH) 2 + P 2 Ơ 5 -> ? + ? 

GV: Gọi HS nhận xét (có thể nêu các 
phương án chọn chất khác). 

Bài tập 2: Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ 
đựng một dung dịch không màu sau: 
Ca(OH) 2 , KOH, HCl, Na 2 SƠ 4 . 

Chỉ dùng quì tím hãy phân biệt các 
dung dịch trên. 

GV: Gọi một HS nêu cách làm. 


HS: Làm bài tập vào vở 

Bài tập 1: 

1) Caõ + H 2 0 -> Ca(OH) 2 

2) Ca(OH) 2 + 2HNƠ3 -> Ca(N0 3 ) 2 

+ 2H 2 0 

3) CaCƠ 3 1,1 > CaO + C0 2 

4) Ca(OH) 2 + H 2 S0 4 -> CaS0 4 

+ 2H 2 ơ 

5) 3Ca(OH) 2 + P 2 Ơ 5 Ca 3 (P0 4 ) 2 

+ 3H 2 ơ 


HS: Đánh số thứ tự các lọ hoá chất và 
lấy mẫu thử ra ống nghiệm. 

Bước 1: 

Lấy ở mỗi lọ một giọt nhỏ vào quì 
tím. 

Nếu quì tím chuyển đỏ: là dung 
dịch HC1. 

Nếu quì tím chuyển sang màu 
xanh: là dung dịch KOH, Ca(OH) 2 . 
Nếu quì tím không chuyển màu: là 
dung dịch Na 2 S0 4 . 

—» Ta phân biệt được dung dịch HC1, 
dung dịch Na 2 S0 4 . 


90 





http://tuhoctoan.net 


GV: Gọi các HS khác nhận xét 


Bước 2: Lấy dung dịch Na 2 S0 4 nhỏ 
vào 2 dung dịch chưa phân biệt được: 

- Nếu thấy xuất hiện kết tủa là dung 
dịch Ca(OH) 2 . 

Ca(0H) 2 +Na 2 S0 4 -> CaS0 4 +2Na0H 

- Nếu không có hiện tượng gì: là dung 
dịch KOH. 


Hoạt động 6 (1 phút ) 

Bài tập về nhà 1, 2, 3, 4 (SGK 30). 

Phụ lục: PHIÊU HỌC TẬP 
Bài tập 1 : Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: 

1) ? + ? -> Ca(OH) 2 

2) Ca(OH) 2 + ? -> Ca(N0 3 ) 2 + ? 

3) CaC0 3 —^ ? + ? 

4) Ca(OH) 2 + ? -> ? + H 2 ơ 

5) Ca(OH) 2 + P 2 Ơ 5 -> ? + ? 

Bài tập 2: Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: 
Ca(OH) 2 , KOH, HC1 Na 2 S0 4 . 

Chỉ dùng quì tím hãy phân biệt các dung dịch trên. 


Tiết 14 


TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA MUỐI 


A. MỤC TIÊU 

HS biết: 

• Các tính chất hoá học của muối. 

• Khái niệm phản úng trao đổi, điều kiện để các phản ứng trao đổi thực 
hiện được. 


91 






http://tuhoctoan.net 


• Rèn luyện khả năng viết phương trình phản ứng. Biết cách chọn chất 
tham gia phản ứng trao đổi để phản ứng thực hiện được. 

• Rèn luyện kĩ năng tính toán các bài tập hoá học. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

• Hoá chất: 

- Dung dịch AgN0 3 

- Dung dịch H 2 S0 4 

- Dung dịch BaCl 2 

- Dung dịch NaCl 

- Dung dịch Q 1 SO 4 

- Dung dịch Na 2 C0 3 

- Dung dịch Ba (OH) 2 

- Dung dịch Ca (OH) 2 

- Cu 

- Fe (hoặc Al) 

• Dụng cụ: 

- Giá ống nghiệm 

- Ong nghiệm 

- Kẹp gỗ 

- Bộ bìa màu hoặc bằng nam châm để gắn lên bảng. 

(Đê hướng dẫn HS viết phương trình phản ứng trao đổi) 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ (10 phút) 


GV: Kiểm tra lí thuyết HS 1: “Nêu 
các tính chất hoá học của canxi 


HS1: Trả lời lí thuyết. 


92 






http://tuhoctoan.net 


hiđroxit - Viết các phương trình phản 
ứng minh hoạ cho các tính chất hoá 
học đó”. 

GV: Gọi HS 2 chữa bài tập 1 
(SGK 30). 


GV: Nhận xét, chấm điểm. 


HS2: Chữa bài tập 1 (SGK 30) 

1) CaC0 3 —£-> CaO + C0 2 

2) CaO + H 2 ơ —» Ca(OH) 2 

3) Ca (OH) 2 +cơ 2 -> CaC0 3 + H 2 Ơ 

4) CaO + 2HC1 —» CaCl 2 + H 2 0 

5) Ca(OH) 2 +2HNƠ3 -> Ca(N0 3 ) 2 

+ 2H 2 0. 


Hoạt động 2 

I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA MUÔÌ (20 phút) 


GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm 

- Ngâm một đoạn dây đồng vào ống 
nghiệm 1 có chứa 2 —» 3 ml dung 
dịch AgN0 3 . 

- Ngâm một đoạn dây sắt vào ống 
nghiệm 2: có chứa 2 —> 3 ml 
CuS0 4 . 

—> Quan sát hiện tượng. 

GV: Gọi đại diện các nhóm nêu hiện 

tượng. 


1. Muôi tác dụng với kim loại 

HS: Làm thí nghiệm. 


HS: Nêu hiện tượng: 

a) Ó ống nghiệm 1: có kim loại màu 
trắng xám bám ngoài dây đồng. 

- Dung dịch ban đầu không màu, 
chuyển sang màu xanh. 

b) Ớ ống nghiệm 2: 

- Có kim loại màu đỏ bám ngoài 
dây sắt. 


93 





http://tuhoctoan.net 


GV: Từ các hiện tượng trên các em 
hãy nhận xét và viết các phương trình 
phản ứng. 

(GV hướng dẫn HS cách viết phương 
trình phản ứng: có thể dùng phấn màu, 
hoặc bộ bìa màu) 


GV: Gọi một HS nêu kết luận. 


GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm. 

- Nhỏ 1 —> 2 giọt dung dịch H 2 S0 4 
loãng vào ống nghiệm có sẵn 1 ml 
dung dịch BaCL quan sát. 

GV: Gọi đại diện các nhóm nêu hiện 
tượng. 

—> Gọi HS nêu nhận xét và viết 
phương trình phản ứng. 

(GV hướng dẫn HS viết các phương 
trình phản úng trao đổi bằng bộ bìa 
màu) 


- Dung dịch ban đầu (có màu xanh 
lam, bị nhạt dần). 

HS: Nêu nhận xét: 

* Thí nghiệm 1: 

- Đồng đã đẩy bạc ra khỏi bạc nitrat. 

- Một phần đồng bị hoà tan, tạo thành 
dung dịch đồng (II) nitrat. 

Phương trình: 

Cu + 2AgN0 3 -> Cu(N0 3 ) 2 +2Ag 
(r) (dd) (dd) (r) 

(đỏ) (không màu) (xanh) (trắng xám) 

* Thí nghiệm 2: 

- Sắt đã đẩy đồng ra khỏi CuS0 4 

- Một phần Fe bị hoà tan. 

Phương trình: 

Fe + CuS0 4 -> FeSƠ 4 + Cu. 

HS: Vậy: dung dịch muối có thể tác 
dụng với kim loại tạo thành muối mới 
và kim loại mới. 

2. Muôi tác dụng với axit 
HS: Làm thí nghiệm theo nhóm. 


HS: Nêu hiện tượng: xuất hiện kết tủa 
trắng lắng xuống đáy ống nghiệm. 
Phương trình: 

H 2 S0 4 + BaCl 2 -> 2HC1 + BaS0 4 

(dd) (dd) (dd) (r) 


94 



http://tuhoctoan.net 


GV: Giới thiệu: 


Nhiều muối khác cũng tác dụng với 
axit tạo thành muối mới và axit mới 
—> gọi HS nêu kết luận. 

HS: Vậy: 

Muối có thể tác dụng với axit, sản 
phẩm là muối mới và axit mới. 

3. Muối tác dụng với muối 

GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm: 

- Nhỏ 1 —» 2 giọt dung dịch AgNO^ 
vào ống nghiệm có sẵn 1 ml dung 
dịch NaCl. 

HS: Làm thí nghiệm. 

—» quan sát hiện tượng và viết phương 
trình phản ứng. 

GV: Gọi đại diện các nhóm nêu hiện 
tượng và viết phương trình phản ứng. 
(GV hướng dẫn HS viết phản ứng trao 
đổi bằng cách thay thế thành phần gốc 
axit- Dùng bộ bìa màu để HS dễ nhận 
ra sự thay đổi về thành phần) 

HS: Nêu hiện tượng 
- Xuất hiện kết tủa trắng lắng xuống 
đáy ống nghiệm. 

—> Phản úng tạo thành AgCl không 

tan. 

Phương trình: 

AgNO^ + NaCl -> AgCl + NaNO^ 

(dd) (dd) (r) (dd) 

GV: Giới thiệu: 


Nhiều muối khác tác dụng với nhau 
cũng tạo ra hai muối mới —> gọi HS 
nêu kết luận. 

HS: Vậy: 

Hai dung dịch muối có thể tác dụng 
với nhau tạo thành muối mới. 

GV: Lưu ý HS: Gạch chân cụm từ 
“hai dung dịch muối”. 

95 



http://tuhoctoan.net 


GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm: 

Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào ống 
nghiệm đựng 1 ml dung dịch muối 
C 11 SO 4 -» quan sát hiện tượng, viết 
phương trình phản ứng và nhận xét. 

GV: Gọi đại diện nhóm HS nêu hiện 
tượng, viết phương trình phản ứng. 

4. Muối tác dụng với bazơ 

HS: Làm thí nghiệm. 

HS: Nêu hiện tượng: 

- Xuất hiện chất không tan màu xanh 

—> nhận xét: Muối CuS0 4 tác dụng 
với dung dịch NaOH sinh ra chất 
không tan màu xanh là đồng (II) 
hiđroxit 

GV: Nhiều dung dịch muối khác cũng 
tác dụng với dung dịch bazơ, sinh ra 
muối mới và bazơ mới —» gọi HS nêu 
kết luận. 

CuSO_ị+2NaOH -» Cu(OH) 2 + Na,S0 4 

(dd) (dd) (r) (dd) 

HS: Vậy: 

Dung dịch muối tác dụng với dung 
dịch bazơ sinh ra muối mới và bazơ 
mới. 

5. Phản ứng phân huỹ muối 

GV: Giới thiệu: 


Chúng ta đã biết nhiều muối bị phân 
huỷ ở nhiêt độ cao như KCIO 3 , 
KMn0 4 CaC0 3 , MgC0 3 . 

—» Các em hãy viết phương trình phản 
ứng phân huỷ muối trên. 

HS: Viết phương trình phản ứng: 
2 KCIO 3 - 1 ' 1 > 2KC1 + 3ơ 2 


96 




http://tuhoctoan.net 


2KMn0 4 ———> K 2 Mn0 4 +Mn0 2 + 0 2 
CaC0 3 > CaO + C0 2 
MgC0 3 > MgO + C0 2 . 

Hoạt động 3 

II. PHẢN ÚNG TRAO Đổi TRONG DUNG DỊCH (7 phút) 


GV: Giới thiệu: 

Các phản ứng của muối với axit, với 
dung dịch muối, với dung dịch bazơ 
xảy ra có sự trao đổi các thành phần 
với nhau để tạo ra những hợp chất 
mới. Các phản ứng đó thuộc loại phản 
úng trao đổi. 

Vậy: Phản ứng trao đổi là gì? 


GV: Yêu cầu HS làm bài tập 1 (trong 
phiếu học tập). 

Bài tập 1: Hãy hoàn thành các phương 
trình phản ứng sau và cho biết: trong 
các phản ứng sau, phản ứng nào là 
phản ứng trao đổi? 

1) BaCl 2 + Na 2 S0 4 -> 

2) AI + AgN0 3 -> 

3) CuS0 4 + NaOH 

4) Na 2 C0 3 + H 2 S0 4 -> 

GV: Gọi HS lên bảng làm bài tập 1. 


1. Nhận xét về các phản ứng của 
muối 


2. Phản ứng trao đổi 

HS: Phản ứng trao đổi là phản ứng 
hoá học, trong đó hai hợp chất tham 
gia phản ứng trao đổi với nhau những 
thành phần cấu tạo của chúng để tạo 
ra những hợp chất mới. 


HS: Làm bài tập vào vở. 


HS: Làm bài tập 1. 

1) BaCl 2 + Na 2 S0 4 -> BaS0 4 + 2NaCl 


97 









http://tuhoctoan.net 


GV: Để biết các điều kiện xảy ra phản 
ứng trao đổi, chúng ta làm các thí 
nghiệm sau. 

GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm so 
sánh: 

Thí nghiệm ỉ: Nhỏ 1 —> 2 giọt dung 
dịch Ba(OH)-, vào ống nghiệm có sẵn 
1 ml dung dịch NaCl —> quan sát. 

Thí nghiệm 2: Nhỏ 2 giọt dung dịch 
H 2 S0 4 vào ống nghiệm có chứa 1 ml 
dung dịch Na 2 C0 3 —> quan sát. 

Thí nghiệm 3: Nhỏ một giọt dung dịch 
BaCl 2 vào ống nghiệm có sẵn 1 ml 
dung dịch Na 9 S0 4 —» quan sát. 

GV: Yêu cầu HS quan sát và rút ra kết 
luận. 


2) AI + 3AgN0 3 -> A1(N0 3 ) 3 + 3Ag 

3) CuS0 4 +2NaOH—»Cu(0H) 2 +Na 2 S0 4 

4) Na 2 CƠ 3 + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + C0 2 

+ h 2 o. 

Trong các loại phản ứng trên, phản ứng 
1,4, 3 thuộc loại phản ứng trao đổi. 

3. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi 


HS: Làm thí nghiệm theo nhóm. 


HS: Nêu hiện tượng: 

- Ớ thí nghiệm 1: không có hiện 
tượng gì xảy ra (không có các dấu 
hiệu có phản ứng hoá học). 

- Ớ thí nghiệm 2: có hiện tượng sủi 
bọt (đã sinh ra một chất mới, trạng 
thái khí). 

- Ớ thí nghiệm 3: xuất hiện chất rắn 
màu trắng lắng xuống đáy ống 
nghiệm. 


98 



http://tuhoctoan.net 


GV: Yêu cầu HS ghi trạng thái các 
chất ở phản ứng 1,3,4. 


GV: Gọi một HS nêu điều kiện để xảy 
ra phản ứng trao đổi. 

GV: Lưu ý: 

Phản ứng trung hoà cũng thuộc loại 
phản ứng trao đổi. 


—» Kết luận: 

- Ớ thí nghiệm 1: không có phản ứng 
hoá học nào xảy ra. 

- Ớ thí nghiệm 2 và thí nghiệm 3 đã 
có phản ứng hoá học xảy ra, sinh ra 
chất mới. 

HS: Ghi các trạng thái các chất vào 
các phản ứng 1, 3, 4 như sau: 

1) BaCL + Na 2 S0 4 -> BaS0 4 + 2NaCl 

(dd) (dd) (r) (dd) 

3) CuS0 4 +2NaOH—» Cu(OH) 2 +Na 2 S0 4 

(dd) (dd) (r) (dd) 

4) Na 2 CƠ 3 + H 2 S0 4 -» Na 2 S0 4 + C0 2 

(dd) (dd) (r) (k) 

+ h 2 o. 

(I) 

HS: Phản ứng trao đổi giữa dung dịch 
các chất chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo 
thành có chất dễ bay hoi, hoặc chất 
không tan. 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (7 phút) 

GV: Gọi một HS nhắc lại nội dung HS: Nhắc lại các nội dung chính 
chính của bài. của bài. 

GV: Yêu cầu HS làm bài tập số 2 
(trong phiếu học tập). 


99 




http://tuhoctoan.net 


Bài tập 2: 

a) Hãy viết các phương trình phản ứng 
thực hiện những chuyển đổi hoá học 
sau: 

Zn —ZnS0 4 -Z-> ZnCl 2 
Zn (N0 3 ) 2 —^->Zn(OH) 2 —^->ZnO 


b) Phân loại các phản ứng. 

(GV hướng dẫn HS sử dụng bảng tính 
tan để chọn chất tham gia các phản 
ứng 2, 3, 4) 

GV: Gọi một HS làm bài tập. 

GV: Gọi HS khác nhận xét. 


HS: Làm bài tập 2. 

Các phưong trình phản ứng: 

1) Zn + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + H 2 

2) ZnSƠ 4 + BaCl 2 -> ZnCl 2 + BaS0 4 

3) ZnCl 2 + 2AgN0 3 -> Zn(N0 3 ) 2 

+ 2AgCl 

4) Zn(NƠ 3 ) 2 + 2KOH -> Zn(OH ) 2 

+ 2KN0 3 

5) Zn(OH ) 2 —ZnO + H 2 0 

- Phản ứng 1 thuộc loại phản ứng thế. 

- Phản ứng 2, 3, 4 thuộc loại phản 
ứng trao đổi. 

- Phản ứng 5 thuộc loại phản ứng 
phân huỷ. 


Hoạt động 5 (1 phút ) 

Bài tập về nhà 1, 2, 3, 4, 5, 6 (SGK 33). 

Phụ luc: PHIÊU HỌC TẬP 

Bài tập 1 : Hãy hoàn thành các phưong trình phản ứng sau và cho biết: trong 
các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng trao đổi? 

1) BaCl 2 + Na 2 SƠ 4 -> 

2) AI + AgN0 3 -> 

3) CuS0 4 + NaOH -> 

4) Na 2 C0 3 + H 2 S0 4 -> 

Bài tập 2: a) Hãy viết các phương trình phản ứng thực hiện những chuyển đổi 
hoá học sau: Zn —ZnS0 4 ——> ZnCl 2 —-—> Zn(N0 3 ) 2 
-^->Zn (0H ) 2 —^->ZnO. 
b) Phân loại các phản ứng. 


100 












http://tuhoctoan.net 


Tiết 15 


MỌT SO MUỒI QUAN TRỌNG 


A. MỤC TIÊU 

1) HS biết: 

• Tính chất vật lí, tính chất hoá học của một số muối quan trọng như 
NaCl, KNO s . 

• Trạng thái thiên nhiên, cách khai thác muối NaCl. 

• Những ứng dụng quan trọng của muối natri clorua và kali nitrat. 

2) Tiếp tục rèn luyện cách viết phương trình phản ứng và kĩ năng làm bài tập 
định tính. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 


GV: 


• Tranh vẽ: 

- Ruộng muối. 

- Một số ứng dụng của NaCl. 


• Phiếu học tập. 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ (15 phút) 


GV: Kiểm tra HS 1: 


HS1: Trả lời lí thuyết. 


“Nêu các tính chất hoá học của 
muối, viết các phương trình 
phản ứng minh hoạ cho các tính 
chất đó”. 


GV: Kiểm tra lí thuyết HS 2: HS2: Trả lời lí thuyết. 


101 







http://tuhoctoan.net 


Định nghĩa phản ứng trao đổi, 
điều kiện để phản ứng trao đổi 
thực hiện được”. 


GV: Gọi HS 3 chữa bài tập 3 
(SGK). 

- Gọi HS 4 chữa bài tập số 4 
(SGK 33). 


HS3: Chữa bài tập (SGK 33). 

a) Muối tác dụng được với dung dịch 
NaOH là Mg(N0 3 ) 2 , CuCl 2 . 

Phương trình hóa học: 

Mg(N0 3 ) 2 +2Na0H -> Mg(0H) 2 +2NaN0 3 
CuCl 2 + 2NaOH -> Cu(OH) 2 + 2NaCl. 

b) Không có dung dịch muối nào tác dụng 
được với dung dịch HC1. 

c) Muối tác dụng với dung dịch AgNƠ 3 là 
CuCl 2 . 

Phương trình hóa học: 

CuCl 2 + 2AgN0 3 Cu(NƠ 3 ) 2 + 2AgCl 
HS4: Chữa bài tập 4 (SGK 33). 


GV: Tổ chức để các HS khác 
nhận xét, sửa sai. 

GV: Chấm điểm. 



Na 2 C0 3 

KCI 

Na 2 S0 4 

NaN0 3 

Pb 

X 

X 

X 


(N0 3 ) 2 

X 


X 


BaCI 2 






Phương trình hóa học: 

Pb(NO s ) 2 + Na 2 CO s -> PbC0 3 + 2NaNƠ 3 
Pb(NƠ 3 ) 2 + 2KC1 -> PbCl 2 + 2KN0 3 
Pb(NƠ 3 ) 2 + Na 2 S0 4 -> PbSƠ 4 + 2NaN0 3 
BaCl 2 + Na 2 CƠ 3 -> BaC0 3 + 2NaCl 
BaCl 2 + Na 2 S0 4 -> BaSƠ 4 + 2NaCl. 


102 









http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 2 

I. MUỐI NATRI CLORUA (NAC1) (10 phút) 


GV: Trong tự nhiên, các em thấy 
muối ăn (NaCl) có ở đâu? 

GV: Giới thiệu: 

Trong 1 m 3 nước biển có hoà tan 
chừng 27 kg muối natri clorua, 5kg 
muối magie clorua, 1 kg muối canxi 
sunfat và một số muối khác. 

GV: Gọi một HS đọc lại phần 1: 
“Trạng thái tự nhiên - SGK 34”. 

GV: Đưa ra tranh vẽ ruộng muối. 

GV: Em hãy trình bày cách khai thác 
NaCl từ nước biển. 

GV: Muốn khai thác NaCl từ những 
mỏ muối có trong lòng đất, người ta 
làm như thế nào? 

GV: Các em quan sát sơ đồ và cho 
biết những ứng dụng quan trọng của 
NaCl. 

GV: Gọi một HS nêu những ứng dụng 
của sản phẩm sản xuất được từ NaCl 
như: 

- NaOH; 

- Cl 2 . 


1. Trạng thái tự nhiên 

HS: Trong tự nhiên muối ăn (NaCl) 
có trong nước biển, trong lòng đất 
(muối mỏ). 


HS: Đọc SGK 34. 

2. Cách khai thác 

HS: Nêu cách khai thác từ nước biển. 
HS: Mô tả cách khai thác. 

3. Úng dụng 

HS: Nêu các ứng dụng của NaCl: 

- Làm gia vị và bảo quản thực phẩm. 

- Dùng để sản xuất: Na, Cl 2 , H 2 , 
NaOH, Na 2 C0 3 , NaHC0 3 ... 


103 







http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 3 

II. MUỐI KALI NITRAT (KN0 3 ) (7 phút) 

GV: Giới thiệu: 


Muối kali nitrat (còn gọi là diêm tiêu) 
là chất rắn màu trắng. 

GV: Cho HS quan sát lọ đựng KNO 3 . 


1. Tính chất 


GV: Giới thiệu các tính chất của 
KNO3. 


Muối KNO3 tan nhiều trong nước, bị 
phân huỷ ở nhiệt độ cao —» KNO3 có 
tính chất oxi hoá mạnh. 

2 KNO 3 —2 KN0 2 + 0 2 
(r) (r) (k) 

2. ứng dụng 


Muối KNO3 được dùng để: 


- Chế tạo thuốc nổ đen. 


- Làm phân bón (cung cấp nguyên tố 
nito và kali cho cây trồng). 

- Bảo quản thực phẩm trong công 
nghiệp. 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (2 phút) 
GV: Yêu cầu HS làm bài tập 1 (trong 
phiếu học tập). 

Bài tập 1: Hãy viết các phưong trình 
phản ứng thực hiện những chuyển đổi 
hoá học sau: 

Cu —-> CuS0 4 —=-» CuCỊ, 

3 > Cu(OH ) 2 -^->CuO—5-»Cu 
'>*Cu(N0 3 ) 2 


104 










http://tuhoctoan.net 


GV: Lưu ý HS chọn chất tham gia 
phản ứng sao cho phản ứng có thể thực 
hiện được. 


GV: Gọi HS nhận xét. 

GV: Giới thiệu đề bài tập 2 (trong 
phiếu học tập). 

Bài tập 2: Trộn 75 gam dung dịch 
KOH 5,6% với 50 gam dung dịch 
MgCl 2 9,5%. 

a) Tính khối lượng kết tủa thu được. 

b) Tính nồng độ phần trăm của dung 
dịch thu được sau phản ứng. 

GV: Gọi một HS nêu phương hướng 
giải bài tập và viết các công thức được 
sử dụng trong bài. 


HS: Làm bài tập 1: 

1) Cu + 2H 2 S0 4đn -> CuSƠ 4 + S0 2 

+ 2H 2 0 

2) CuS0 4 + BaCl 2 -> BaSƠ 4 + CuCl 2 

3) CuCl 2 + 2KOH—»Cu(OH) 2 +2KC1 

4) Cu(OH) 2 —CuO + H 2 0 

5) CuO + H 2 —Cu + H 2 ơ 

6 ) Cu(OH) 2 + 2HN0 3 -> Cu(N0 3 ) 2 

+ 2H 2 0 


HS: Phương hướng giải bài: 

- Viết phương trình phản ứng. 

- Tính số mol của hai chất tham gia 
phản ứng. 

- Xác định chất tham gia phản ứng 
hết và chất dư (nếu có). 


- Sử dụng số mol của chất phản ứng 
hết để tính toán theo phương trình. 


GV: Yêu cầu HS làm bài tập vào vở. 


HS: Làm bài tập 2. 


GV: Gọi một HS lên chữa bài tập 
(hoặc gọi HS làm tCmg phần của bài 
tập). 


Phương trình phản ứng: 

MgCl 2 + 2KOH -> Mg(OH ) 2 + 2KC1 

Tính số mol các chất tham gia phản 
ứng 


105 





http://tuhoctoan.net 


m KOH — 


m dd xC% _ 75x5,6% 
100 % ” 100 % 


= 4,2 (gam) 



^ = 0,075 (mol) 

M 56 


_ m dd X c% _ 50x9,5% 
m Mgci 2 - 100% 100% 

= 4,75 (gam) 


4.75 

= 0,05 (mol). 
95 


m 


Theo số liệu trên thì: 

KOH phản ứng hết, MgCl 2 còn dư. 

a) Theo Phương trình 

_ n KOH _ 0,075 
n Mg(OH ) 2 ~ 2 - 2 

= 0,0375 (mol) 

-> m Mg (OH ) 2 = n X M = 0,0375 X 58 
= 2,175 (gam) 

b) Dung dịch sau phản ứng có: MgCl 2 
dư và KC1. 

- Theo phản ứng 

%C 1 = n KO H = 0,075 (mol) 
- n Mgci 2 (phản ứng) = n Mg(OH)2 

= 0,0375 (mol) 
n M g ci 2 (dư) = 0,05 - 0,0375 

= 0,0125 (mol) 

—» m KCI = n X M = 0,075 X 74,5 
= 5,5875 (gam) 

-» m MgC ị 2 (dư) = 0,0125 X 95 

= 1,1875 (gam) 


106 










http://tuhoctoan.net 


GV: Chấm điểm phần bài làm của HS. 


^ dung dịch ssau phản ứng 75 + 50 2,175 

= 122,825 (gam) 

-> c% Mg Q 2 (dư) = X 100 % 

m dd 


C%KC. = 


1,1875 
” 122,825 
5,5875 
122,825 x 


X 100% = 0,97% 
100% = 4,55%. 


Hoạt động 5 (1 phút ) 

Bài tập về nhà 1, 2, 3, 4, 5 (SGK 36). 

Phụ luc: PHIÊU HỌC TẬP 

Bài tập 1 : Hãy viết các phương trình phản ứng thực hiện những chuyển đổi 
hoá học sau: 

Cu —U-» CuSƠ 4 —» CuCl 2 1 > Cu(OH) 2 —» CuO —» Cu 

^*Cu(N0 3 ) 2 

Bài tập 2: Trộn 75 gam dung dịch KOH 5,6% với 50 gam dung dịch 
MgCl 2 9,5%. 

a) Tính khối lượng kết tủa thu được. 

b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng. 


Tiết 16 


PHÂN BÓN HÓA HỌC 


A. MỤC TIÊU 

HS biết: 

• Phân bón hóa học là gì ? Vai trò của các nguyên tố hoá học đối với cây 
trồng. 


107 













http://tuhoctoan.net 


Biết công thức của một số loại phân bón hoá học thường dùng và hiểu 
một số tính chất của các loại phân bón đó. 

• Rèn luyện khả năng phân biệt các mẫu phân đạm, phân kali, phân lân 
dựa vào tính chất hoá học. 

Củng cố kĩ năng làm bài tập tính theo công thức hoá học. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

• Chuẩn bị các mẫu phân bón hoá học. 

• Phiếu học tập. 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BAI TẬP VỀ NHÀ (10 phút) 


GV: Kiểm tra lí thuyết HS 1: 

“Trạng thái tự nhiên, cách khai thác 
và ứng dụng của muối natri clorua 
(NaCl)”. 

GV: Gọi HS 2 chữa bài tập 4 
(SGK 36). 


HS: Trả lời lí thuyết. 


HS2: Chữa bài tập 4. 

Dung dịch NaOH có thể dùng để phân 
biệt được a, b. 


Phương trình: 

a) CuS0 4 + 2NaOH —» Cu(OH) 2 

(dd) màu xanh (dd) (r) 

+ Na 2 S0 4 

(dd) 

Fe 2 (S0 4 ) 3 + 6NaOH —» 2Fe(OH) 3 

(dd) (dd) (r)màunau 


+ 2Na 2 SƠ 4 

(dd) 


108 






http://tuhoctoan.net 


b) C11SO4 + 2NaOH -> Cu(OH ) 2 

(r) 

+ Na 2 SƠ 4 

Na 2 S0 4 và NaOH không có phản ứng. 


Hoạt động 2 

I. NHŨNG NHƯ CẦU CỦA CÂY TRồNG (7 phút) 


GV: Giới thiệu thành phần của thực 
vật: 

“Nước chiếm tỉ lệ rất lớn trong thực 
vật (khoảng 90%). Trong thành phần 
các chất khô còn lại ( 10 %) có đến 
99% là những nguyên tố c, H, o, N, 
K, Ca, p, Mg, s còn lại 1% là những 
nguyên tố vi lượng như B(bo), Cu, Zn, 
Fe, Mn. 

GV: Gọi HS đọc SGK. 


HS: Nghe và ghi bài. 

1. Thành phần của thực vật 


2. Vai trò của các nguyên tô hoá học 
đối với thực vật 
HS: Đọc SGK. 


Hoạt động 3 

II. NHŨNG PHÂN BÓN HOÁ HỌC THƯỜNG DÙNG (13 phút) 


GV: Giới thiệu: 

Phân bón hoá học có thể dùng 0 dạng 
đơn và dạng kép. 


HS: Nghe và ghi. 

1. Phân bón đơn 

Phân bón đơn chỉ chứa một trong ba 
nguyên tố dinh dưỡng chính là đạm 
(N), lân (P), kali (K). 
a) Phân đạm: Một số phân đạm 
thường dùng là: 

- Ure: CO(NH 2 ) 2 tan trong nước. 

- Amoni nitrat: NH 4 N0 3 tan trong 
nước. 


109 





http://tuhoctoan.net 


GV: Thuyết trình. 


- Amoni sunfat: (NH 4 ) 0 SO 4 tan trong 
nước. 

b) Phân lân: Một số phân lân thường 

dùng là: 

- Photphat tự nhiên: thành phần chính 
là Ca 3 (P0 4 ) 2 không tan trong nước, 
tan chậm trong đất chua. 

- Supephotphat: là phân lân đã qua 
chế biến hoá học, thành phần chính 
có Ca(H 1 P0 4 )o tan được trong nước. 

c) Phân kali: Thường dùng là KC1, 

K 2 S0 4 đều dễ tan trong nước. 

2. Phân bón kép 

Có chứa 2 hoặc cả 3 nguyên tố N, 

p, K. 

3. Phân vi lượng 


GV: Gọi một HS đọc phần: “Em có 
biết”. 


Có chứa một lượng rất ít các nguyên tố 
hoá học dưới dạng hợp chất cần thiết 
cho sự phát triển của cây như bo, kẽm, 
mangan... 

HS: Đọc bài đọc thêm. 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (14 phút) 

GV: Giới thiệu đề bài tập 1 (trong 
phiếu học tập). 

Bài tập 1: Tính thành phần phần 
trăm về khối lượng các nguyên tố có 
trong đạm ure (CO(NH 2 ) 2 ). 

GV: Yêu cầu một HS xác định dạng HS: Xác định dạng bài tập là bài tập 
bài tập và nêu các bước chính để làm tính theo công thức hoá học và nêu các 
bài tập. bước làm bài. 


110 




http://tuhoctoan.net 


GV: Cho HS cả lớp làm bài tập 1 vào 
vở (gọi HS làm trên bảng). 

HS: Làm bài tập 1: 

M C0(NH 2 )-> - 12+ 16+14x2 + 2x2 

= 60 

%c= —X 100 % = 20% 

60 

%ơ = — X 100% = 26,67% 

60 

%N= 28 X 100% = 46,67% 

60 

%H = 100% - (20%+26,67% + 46,67) 

= 6,66%. 

GV: Gọi HS khác nhận xét, sửa sai 
(nếu có). 

GV: Yêu cầu HS làm bài tập 2 trong 
phiếu học tập. 

Bài tập 2: Một loại phân đạm có tỉ lệ 
về khối lượng của các nguyên tố như 

sau: 


%N = 35%, %ơ = 60% 

còn lại là hiđro. Xác định công thức 
hoá học của loại phân đạm trên. 

GV: Gọi một HS nêu phương hướng 
giải, sau đó yêu cầu HS cả lớp làm 
bài tập vào vở. 

HS: Làm bài tập 2: 

%H = 100% - (35% + 60%) = 5%. 

Giả sử công thức hoá học của loại phân 
đạm trên là N x O v H z 

Ta có: 

35 60 5 
x: y: z = —: —: — 

14 16 1 

= 2,5: 3,75: 5 

= 2:3:4 


111 



http://tuhoctoan.net 


—» Vậy công thức hoá học của loại 
phân đạm trên là: N 2 0 3 H 4 (hay 

nh 4 no 3 ). 

GV : Gọi HS nhận xét. 

GV : Chấm điểm. 

Hoạt động 5 (1 phút) 

Bài tập về nhà 1, 2, 3 (SGK 39). 

Phụ luc: PHIÊU HỌC TẬP 

Bài tập 1 : Tính thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố có trong 
đạm ure (CO(NH 2 ) 2 ). 

Bài tập 2: Một loại phân đạm có tỉ lệ về khối lượng của các nguyên tố như 
sau: %N = 35%, %ơ = 60%, còn lại là hiđro. 

Xác định công thức hoá học của loại phân đạm trên. 


Tiết 17 


MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI 
HỢP CHẤT VỒ Cơ 


A. MỤC TIÊU 

• HS biết được mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô co, viết được các 
phưong trình phản ứng hoá học thể hiện sự chuyển hoá giữa các loại 
hợp chất vô cơ đó. 

• Rèn luyện kĩ năng viết các phương trình phản ứng hoá học. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

• Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• Bộ bìa màu (có ghi các loại hợp chất vô cơ như oxit bazơ, bazơ, oxit 
axit, axit....). 

• Phiếu học tập. 


112 





http://tuhoctoan.net 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ (10 phút) 


GV: Kiểm tra lí thuyết HS 1: 

“Kể tên các loại phân bón thường 
dùng- đối với mỗi loại, hãy viết 2 
công thức hoá học minh hoạ” 

GV: Gọi HS 2 chữa bài tập 1 (SGK 
39) phần a, b. 


GV: Gọi HS khác nhận xét. 


GV: Chấm điểm. 


HS1: Trả lời lí thuyết. 


HS2: Chữa bài tập 1. 

Tên hoá học của những loại phân bón 
đó là: 

kali clorua 
amoni nitrat 
amoni clorua 
amoni sunfat 
canxi photphat 
canxi đihiđrophotphat 


KC1: 

NH 4 N0 3 : 

NH 4 C1: 

(NH 4 ) 2 S0 4 : 

Ca 3 (P0 4 ) 2 : 

Ca(H 2 P0 4 ) 2 : 


(NH 4 ) 2 HP0 4 : amoni hiđrophotphat 


KNCK: 


kali nitrat. 


Nhóm phân bón đơn gồm: KC1, 
NH 4 N0 3 , nh 4 ci, (NH 4 ) 2 so 4 , 
Ca 3 (P0 4 ) 2 , Ca(H 2 P0 4 ) 2 , KN0 3 . 

Phân bón kép gồm: (NH 4 ) 2 HPƠ 4 . 


Hoạt động 2 

I. MÔÌ QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHAT VÔ cơ (15 phút) 
GV: Chiếu lên màn hình sơ đồ: 


113 






http://tuhoctoan.net 



GV: Phát cho HS các bộ bìa màu có I HS: Thảo luận nhóm, 
ghi các loại hợp chất vô cơ (hoặc phát 
bảng phụ cho HS). 

—» Yêu cầu các nhóm HS thảo luận 
các nội dung sau: 

- Điền vào các ô trống loại hợp chất 
vô cơ cho phù hợp. 

- Chọn các loại chất tác dụng để thực 
hiện các chuyển hoá ở sơ đồ trên. 

GV: Chiếu lên màn hình sơ đồ mà các 
nhóm đã điền đầy đủ nội dung (hoặc 
gọi các nhóm HS lần lượt lên dán bìa I HS: Sơ đổ điền dây dủ nội dung nhu 
vào sơ đồ của nhóm mình). 

Sa u. 



Oxit axit 

Oxit bazơ 





114 


















http://tuhoctoan.net 


GV: Gọi các HS khác nhận xét (góp ý 
kiến) để hoàn chỉnh sơ đồ 


Đê thực hiện chuyển hoá (1) ta cho 
oxit bazơ + axit. 

Đê thực hiện chuyển hoá (2) ta cho 
oxit axit + dung dịch bazơ (hoặc 
oxit bazơ). 

Chuyển hoá (3): cho một số oxit 
bazơ + nước. 

Chuyển hoá (4): phân huỷ các bazơ 
không tan. 

Chuyển hoá (5): Cho oxit axit 
(trừ SĩOị) + H 9 ơ. 

Chuyển hoá ( 6 ): cho dung dịch 
bazơ + dung dịch muối. 

Chuyển hóa (7): cho dung dịch 
muối + dung dịch bazơ. 

Chuyển hoá ( 8 ): cho muối + axit. 
Chuyển hoá (9): cho axit + bazơ 
(hoặc oxit bazơ, hoặc một số muối, 
hoặc một số kim loại). 


Hoạt động 3 

II. NHŨNG PHẢN ÚNG HÓA HỌC MINH HOẠ (10 phút) 
GV: Yêu cầu HS viết phương trình 
phản ứng minh hoạ cho sơ đồ ở 
phần (I). 


GV: Chiếu bài làm của các HS lên 
màn hình và gọi các HS khác nhận 
xét. 


HS: Viết các phương trình phản ứng 
minh hoạ: 

1) MgO + H 2 S0 4 -> MgS0 4 + H 2 ơ 

2) S0 3 + 2NaOH -> Na 2 S0 4 + H 2 0 


3) Na 2 0 + H 2 0 -> 2NaOH 

4) 2Fe(OH ) 3 —Fe 2 ơ 3 + 3H 2 Ơ 

5) P 2 Ơ 5 + 3H 2 ơ -> 2 H 3 PO 4 


6 ) KOH + HN0 3 ->• KN0 3 + H 2 ơ 


115 





http://tuhoctoan.net 


GV: Có thê chiếu bài làm của HS lên 
màn hình (nếu thấy cần thiết, GV 
chiếu bài làm mẫu). 

GV: Gọi HS lên điền trạng thái của 
các chất ở các phản ứng 1, 2, 3, 4,5. 


7) CuCl 2 + 2KOH -> Cu(OH ) 2 + 2KC1 

8 ) AgN0 3 + HC1 -> AgCl + HNO 3 

9) 6HC1 + A1 2 0 3 -> 2A1C1 3 + 3H 2 0. 


HS: Điền trạng thái của các chất: 

1) MgO + H 2 S0 4 -> MgSƠ 4 + H 2 ơ 

(r) (dd) (dd) (1) 

2) S0 3 + 2NaOH -> Na 2 SƠ 4 + H 2 0 

00 (dd) (dd) (1) 

3) Na 2 0 + H 2 0 -> 2NaOH 

(r) (1) (dd) 


4) 2Fe(OH ) 3 
(r) 


-» Fe 2 0 3 + 3PLO 


(r) 


l 2 

( 1 ) 


5) P 2 Ơ 5 + 3H 2 0 -> 2H 3 P0 4 

(r) (1) (dd) 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP - CƯNG cố (9 phút) 


GV: Chiếu đề bài luyện tập 1 (trong 
phiếu học tập) lên màn hình. 

Bài tập 1: Viết phương trình phản ứng 
cho những biến đổi hoá học sau: 

a) Na 2 ơ —->• NaOH —Na 2 SƠ 4 
—>NaCl 4 , NaNO, 


b) Fe(OH ) 3 

3 


■> Fe 2 ơ 3 


■> FeCL 


> Fe(N0 3 ) 3 


Fe(OH): 


Fe 2 (SƠ 4 ) 3 


HS: Làm bài tập 1: 

a) 

1) Na 2 0 + H 2 0 -> 2NaOH 

2) 2NaOH + H 2 S0 4 ^ Na 2 S0 4 +2H 2 0 

3) Na 2 SƠ 4 +BaCl 2 BaS0 4 + 2NaCl 

4) NaCl + AgN0 3 -> NaN0 3 + AgCl 

b) 1) 2Fe(OH) 3 —1% Fe 2 ơ 3 + 3H 2 0 

2) Fe 2 0 3 + 6HC1 -> 2FeCl 3 + 3H 2 0 

3) FeCl 3 + 3AgN0 3 Fe(N0 3 ) 3 

+ 3AgCl 


116 















http://tuhoctoan.net 


GV: Chiếu bài làm của HS lên màn 
hình, các HS khác nhận xét. 

GV: Chiếu đề bài luyện tập lên màn 
hình (yêu cầu HS làm bài tập vào vở). 

Bài tập 2: Cho các chất: C11SO4, CuO, 
Cu(OH) 2 , Cu, CuC 1 2 . 

Hãy sắp xếp các chất trên thành một 
dãy chuyển hóa và viết các phuơng 
trình phản ứng. 

GV: Chiếu cách sắp xếp của một số 
HS lên màn hình (lưu ý chọn các cách 
sắp xếp còn chưa phù hợp) để HS cả 
lóp phân tích, tìm ra điểm chưa hợp lí. 


4) Fe(N0 3 ) 3 + 3K0H -> Fe(OH ) 3 

+ 3KN0 3 

5) 2Fe(OH ) 3 + 3H 2 S0 4 -> Fe 2 (S0 4 ) 3 

+ 6H 2 0 


HS: Sắp xếp các chất thành dãy 
chuyển hoá. 


HS (có thể sắp xếp các chất thành dãy 
chuyển hoá như sau): 

CuCl 2 —» Cu(OH ) 2 —» CuO 

—c Cu —í—> C 11 SO 4 

hoặc: Cu 
hoặc: Cu 


» CuO —=—> CuS0 4 
—ỉ—>CuCl 2 — i->cù(OH) 2 
!-» Q 1 SO 4 —Ỉ-). CuCl, 

3 . A./nn\ 4 


-> Cu(OH ) 2 —CuO 
Phương trình phản ứng: 

1) CuCl 2 + 2KOH -> Cu(OH ) 2 +2H 2 0 


2 ) Cu(OH) 2 


■> CuO + H.o 


3) CuO + H 2 —> Cu + H 2 ơ 

4) Cu + 2 H 2 S0 4đn -> CuSƠ 4 + 2H z O 

+ S0 7 . 


117 


















http://tuhoctoan.net 


GV: Nhận xét và chấm điểm. 


Hoặc: 

1) 2Cu + ơ 2 —2CuO 

2) CuO + H 2 S0 4 -> CuSƠ 4 + H 2 0 

3) CuS0 4 + BaCl 2 -> CuCl 2 + BaS0 4 

4) CuCl 2 + 2NaOH -> Cu(OH) 2 

+ 2NaCl 


Hoạt động 5 

Bài tập về nhà 1, 2, 3, 4 (SGK 41). 

Phụ lục: PHIÊU HỌC TẬP 



Bài tập 1: Viết phương trình phản úng cho những biến đổi hoá học sau: 

a) Na 2 0 —^ NaOH —Na 2 S0 4 —^->NaCl —-> NaN0 3 

b) Fe(OH) 3 —^->Fe 2 0 3 —FeCl 3 —Fe(NQ 3 ) 3 1 > Fe(OH) 3 

—^ Fe 2 (S0 4 ) 3 

Bài tập 2: Cho các chất: CuSƠ 4 , CuO, Cu(OH) 2 , CuCl 2 , Cu. 

Hãy sắp xếp các chất trên thành một dãy chuyển hóa và viết các 
phương trình phản ứng. 


118 





















http://tuhoctoan.net 


Tiết 18 


LUYỆN TẬP CHƯƠNG I: 
CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ cơ 


A. MỤC TIÊU 

• HS được ôn tập để hiểu kĩ về tính chất của các loại hợp chất vô cơ - mối 
quan hệ giữa chúng. 

• Rèn luyện kĩ năng viết phương trình phản ứng hoá học, kĩ năng phân 
biệt các hoá chất. 

• Tiếp tục rèn luyện khả năng làm các bài tập định lượng. 


B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

• Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• Phiếu học tập. 

HS: Ôn lại các kiến thức có trong chương I. 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ (20 phút) 

1. Phân loại hợp chất vỏ cơ 


GV: Chiếu lên màn hình bảng phân 
loại các chất vô cơ như sau: 



119 










































http://tuhoctoan.net 


GV: Yêu cầu các nhóm HS thảo luận 
với nội dung sau: 

- Điền các loại hợp chất vô co vào 
các ô trống cho phù hợp (sử dụng 
phiếu học tập). 

GV: Có thể sử dụng bộ bìa màu để HS HS: Thảo luận nhóm để hoàn thành 
dán vào bảng. nội dung luyện tập trên vào phiếu học 

tập của mình. 


GV: Chiếu lên màn hình bảng hệ 
thống phân loại các hợp chất vô co mà 
các nhóm HS đã làm. 


GV: Yêu cầu HS lấy 2 ví dụ cho mỗi 
loại trên. 


HS: Điền vào bảng đầy đủ như sau: 



GV: Gọi các HS khác nhận xét. 


GV: Giới thiệu: 


2. Tính chất hoá học của các loại 
họp chất vô cơ. 


Tính chất hoá học của các loại hợp 
chất vô cơ được thể hiện ở sơ đồ sau: 


120 












































http://tuhoctoan.net 


(GV chiếu lên màn hình sơ đồ 2 
SGK 42). 

(Phần này GV không cần phải xây 
dựng sơ đồ quá lâu vì đã được xây 
dựng kĩ ở tiết 17). 



GV : Nhìn vào sơ đồ, các em hãy nhắc 
lại các tính chất hoá học của oxit 
bazơ, oxit axit, bazơ, axit, muối. (GV 
gọi lần lượt HS nhắc lại các tính chất). 
GV: Ngoài những tính chất của muối 
đã được trình bày trong sơ đồ, muối 
còn có những tính chất nào? 

(GV chiếu các tính chất của muối lên 
màn hình). 


HS: Nêu lại các tính chất của oxit 
bazơ, oxit axit.... 

HS: Nêu lại các tính chất hoá học của 
muối. 


Hoạt động 2 

II. LUYỆN TẬP (23 phút) 
GV: Chiếu đề bài luyện tập 1 trong 
phiếu học tập lên màn hình: 


121 













http://tuhoctoan.net 


Bài tập 1: Trình bày phương pháp hoá 
học để phân biệt 5 lọ hoá chất bị mất 
nhãn mà chỉ dùng quì tím: 

KOH, HC1, H 2 S0 4 , Ba(OH) 2 ,KCl 

HS: Làm bài tập vào vở. 

- Đánh số thứ tự các lọ hoá chất và lấy 

mẫu thử. 

Bước 1: 

- Lần lượt lấy ở mỗi lọ 1 giọt dung 
dịch nhỏ vào mẩu quì tím. 

- Nếu quì tím chuyển sang màu 
xanh: là dung dịch KOH, Ba(OH) 2 
(nhóm 1) 

- Nếu quì tím chuyển sang màu đổ: 
là dung dịch: HC1, H 2 S0 4 (nhóm II). 

- Nếu quì tím không chuyển màu là 
dung dịch KC1. 

Bước 2 : 

- Lần lượt lấy các dung dịch ở nhóm 
I nhỏ vào các ống nghiệm có chứa 
các dung dịch ở nhóm II. 

- Nếu thấy có kết tủa trắng thì chất ở 
nhóm I là Ba(OH) 2 , chất ở nhóm II 
là H 2 S0 4 . 

- Chất còn lại ớ nhóm I là KOH. 

- Chất còn lại ở nhóm II là HC1. 

Phương trình: 

Ba(OH) 2 + H 2 S0 4 -» BaS0 4 + 2H 2 0 

(dd) (dd) (r) (1) 

(màu trắng) 

GV: Chiếu bài làm của HS lên màn 
hình và gọi HS khác nhận xét. 

GV: Chiếu bài luyện tập 2 lên màn 

hình. 



122 



http://tuhoctoan.net 


Bài tập 2: Cho các chất Mg(OH) 2 , 
CaC0 3 , K 2 S0 4 , HNO3, CuO, NaOH, 

p 2 o 5 . 

1) Gọi tên, phân loại các chất trên. 

2) Trong các chất trên, chất nào tác 
dụng được với. 

a) Dung dịch HC1. 

b) Dung dịch Ba(OH) 2 . 

c) Dung dịch BaCl 2 . 

Viết các phưong trình phản ứng xảy ra. 
GV: Có thể cho HS làm phần 1, 2 bài 
tập trên theo mẫu sau: (GV chiếu lên 
màn hình) 


7T 

Công thức 

Tên gọi 

Phân loại 

Tác dụng 
với dung 
dịch HCI 

Tác dụng với 
dung dịch 
Ba(OH) 2 

Tác dụng 
với dung 
dịch BaCI 2 

1 

2 

3 








GV: Chiếu bài làm của HS lên màn 
hình, gọi HS khác nhận xét. 


HS: Làm bài tập vào vo. 


123 











http://tuhoctoan.net 


7T 

Công 

thức 

Tên gọi 

Phân loại 

Tác 

dụng với 
dung 
dịch HCI 

Tác dụng 
với dung 
dịch 

Ba(OH) 2 

Tác dụng 
với dung 
dịch 
BaCI 2 

1 

Mg(OH) 2 

Magie hiđroxit 

Bazơ (không tan) 

X 



2 

CaC0 3 

Canxi cacbonat 

Muối (không tan) 

X 



3 

k 2 so 4 

Kali suníat 

Muối (tan) 


X 

X 

4 

hno 3 

Axit nitric 

Axit 


X 


5 

CuO 

Đồng (II) oxit 

Oxit bazơ 

X 



6 

NaOH 

Natri hiđroxit 

Bazơ 

X 



7 

p 2 0 5 

Điphotpho 

pentaoxit 

Oxit axit 


X 



Phương trình phản ứng: 

1) Mg(OH ) 2 + 2HC1 -> MgCl 2 

+ 2 H 2 0 

2) CaC0 3 + 2HC1 -> CaCl 2 + H 2 0 

+ co 2 

3) K 2 S0 4 +Ba(0H ) 2 -> BaS0 4 +2KOH 

4) K 2 S0 4 + BaCl 2 -> BaS0 4 +2KC1 

5) 2 HNO 3 + Ba(OH ) 2 -> Ba(N0 3 ) 2 

+ 2H 2 0 

6 ) CuO +2HC1 -> CuCl 2 + H 2 0 

7) NaOH + HC1 -> NaCl + H 2 0 

8) P 2 0 5 + 3 Ba(OH ) 2 -> Ba 3 (P0 4 ) 2 


GV: Nhận xét và chấm điểm. 

GV: Chiếu đề bài luyện tập 3 lên màn 
hình. 


+ 3 H 2 0 


124 











http://tuhoctoan.net 


Bài tập 3: Hoà tan 9,2 gam hỗn hợp 
gồm Mg, MgO, cần vừa đủ m gam 
dung dịch HC1 14,6%. Sau phản ứng 
thu được 1,12 lít khí (ở đktc). 

a) Tính % về khối lượng mỗi chất 
trong hỗn hợp ban đầu. 

b) Tính m? 

c) Tính nồng độ phần trăm của dung 


dịch thu được sau phản ứng. 

GV: Gọi HS nêu phương hướng giải 
phần a (các bước chính). 

GV: Chiếu lên màn hình các bước làm 
bài (phần a): 

- Viết phương trình phản ứng. 

- Tính n H i . 

- Dựa vào n để tính n Mg -> m Mg . 

HS: Nêu các bước giải bài (phần a). 

- Tính ra m Mg o —» tính % về khối 
lượng mỗi chất. 

HS: Làm bài theo gợi ý của GV trên 
màn hình: 

Phương trình phản ứng: 

Mg+ 2HC1 —> MgCl 2 + H 2 (1) 

MgO + 2HC1 -> MgCl 2 + H 2 0 (2) 

n H = — = —— = 0,05 (mol) 

Hĩ 22,4 22,4 

Theo phương trình (1): 

n Mg = n M g ci, = n H , = 0,05 (mol) 

—» m Mg = n X M = 0,05 X 24 

= 1,2 (gam) 


125 





http://tuhoctoan.net 


-> m Mg o= 9,2 - 1,2 = 8 (gam) 

%Mg = X 100% = 13% 
9,2 


%MgO = 100% - 13% = 87%. 


GV: Gọi một HS nêu phương hướng 
giải phần b —» GV chiếu lên màn 
hình: (hoặc cho các nhóm thảo luận để 
tìm ra cách giải) 


- Tính n HCI ; 

- Tính m HCI ; 


- Tính m dung d ị ch HC1 . 


HS: Làm phần b theo hướng dẫn của 
GV trên màn hình. 

Theo phương trình (1): 

n HC | = 2xn H; = 2x 0,05 = 0,1 (mol) 


nMsũ= M = ỉ =0 ’ 2(mOl) 


Theo phương trình (2): 
n HC1 = 2 X n Mg 0 = 0,2 X 2 = 0,4 (mol) 
-> n HCl cần dùng = 0,1 + 0,4 = 0,5 (mol) 
-> m HCi cần có = 0,5 X 36,5 = 18,25 (gam) 

m dung dịch HC1 - 100% 


18,25 

14,6% 


X 100% 


GV: Gọi một HS nêu phương hướng 
giải phần c —> sau đó GV chiếu lên 
màn hình: 


= 125 (gam). 


126 





http://tuhoctoan.net 


Dung dịch sau phản ứng có MgCl 2 ; 
Tính n MgClj (1+2)—» m MgCl! ; 

Tính khối lượng dung dịch sau 
phản ứng (áp dụng định luật bảo 
toàn khối lượng); 

Tính nồng độ phần trăm của MgCl 2 . 


GV: Chiếu bài làm của HS lên màn 
hình. 


HS: Làm phần c theo hướng dẫn 
của GV: 

c ) n M g ci 2 (i) = 0’05 (mol) 
n MgCl, ( 2 ) = n MgO = 0,2 (mol) 
n Mgci 2 (1+2) = 0,05 + 0,2 = 0,25 (mol) 
m MgC j 2 = n X M = 0,25 X 95 

= 23,75 (gam) 

n\ld sau phản ứng — rtthỗn hợp ít^dd HC1 ^ H, 

= 9,2 + 125 - 0,05 X 2 = 134,1 (gam) 
m. 


c% 


MgCl 2 


Xl00% 


m 


dd 


23,75 

134,1 


X 100%= 17,7%. 


Hoạt động 3 (2 phút) 

Bài tập về nhà 1, 2, 3 (SGK 42) 

Phụ luc: PHIÊU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt 5 lọ hoá chất bị mất 
nhãn mà chỉ dùng quì tím: KOH, HC1, H 2 SƠ 4 , Ba(OH) 2 , KC1. 

Bài tập 2: Cho các chất Mg(OH) 2 , CaC0 3 , K 2 SƠ 4 , HN0 3 CuO, NaOH, P 2 Ơ 5 
1) Gọi tên, phân loại các chất trên. 


127 





http://tuhoctoan.net 


2) Trong các chất trên, chất nào tác dụng được với: 

a) Dung dịch HC1; 

b) Dung dịch Ca(OH) 2 ; 

c) Dung dịch BaCl 2 . 

Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

Bài tập 3: Hoà tan 9,2 gam hỗn hợp gồm Mg, MgO, cần vừa đủ m gam dung 
dịch HC1 14,6%. Sau phản ứng thu được 1,12 lít khí (ở đktc). 

a) Tính % về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. 

b) Tính m? 

c) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng. 


THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT 
HOÁ HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI 

A. MỤC TIÊU 

• HS được củng cố các kiến thức đã học bằng thực nghiệm 

• Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, rèn luyện khả năng quan sát, suy 
đoán. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: Chuẩn bị cho HS làm thí nghiệm thực hành theo nhóm. 

Mỗi nhóm một bộ thí nghiệm gồm: 

• Hoá chất: 

- Dung dịch NaOH 

- Dung dịch FeCl 3 

- Dung dịch CuSƠ 4 

- Dung dịch HC1 


Tiết 19 


128 




http://tuhoctoan.net 


- Dung dịch BaCl 2 

- Dung dịch Na 2 S0 4 

- Dung dịch H 2 S0 4 

- Đinh sắt (hoặc dây nhôm). 
• Dụng cụ: 

- Giá ống nghiệm 

- Ong nghiệm 

- Ống hút. 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA TÌNH HÌNH CHUẨN bị của phòng 
THÍ NGHIỆM- HS (10 phút) 

GV: Kiểm tra tình hình chuẩn bị hoá HS: Kiểm tra hoá chất, dụng cụ trong 
chất, dụng cụ của phòng thí nghiệm I bộ thí nghiệm thực hành của mình, 
có đầy đủ không. 

GV: Nêu mục tiêu của buổi thực 
hành - Những điểm cần luu ý trong 
buổi thực hành. 

GV: Kiểm tra lí thuyết có liên quan I HS1: Viết lên bảng những tính chất 
đến nội dung buổi thực hành: hoá học của bazo. 

- “Nêu tính chất hoá học của bazơ?” HS2: Viết lên bảng các tính chất hoá 

- “Nêu tính chất hoá học của muối?” I học của muối. 

Hoạt động 2 

I. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM (25 phút) 

1. Tính chất hoá học của bazơ 


GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm. 
Thí nghiệm 1: Nhỏ vài giọt dung dịch 
NaOH vào ống nghiệm có chứa 1 ml 


HS: Làm thí nghiệm theo nhóm. 


129 





http://tuhoctoan.net 


dung dịch FeCl 3 lắc nhẹ ống nghiệm. 
Quan sát hiện tượng. 

Thí nghiệm 2: Đồng (II) hiđroxit tác 
dụng với axit: 

Cho một ít Cu(OH) 2 vào đáy ống 
nghiệm, nhỏ vài giọt dung dịch HC1 
lắc đều. Quan sát hiện tượng. 

GV: Gọi HS nêu: 

- Hiện tượng quan sát được. 

- Giải thích hiện tượng. 

- Viết phương trình hoá học. 

- Kết luận về tính chất hoá học của 
bazơ. 

GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm. 
Thí nghiệm 3: Đồng (II) sunfat tác 
dụng với kim loại: 

Ngâm một đinh sắt nhỏ, sạch trong 
ống nghiệm chứa 1 ml dung dịch 
CuS0 4 , quan sát hiện tượng. 

Thí nghiệm 4: Bari clorua tác dụng với 
nước: 

Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl 2 vào ống 
nghiệm có chứa 1 ml dung dịch 
Na 2 S0 4 —» quan sát. 

Thí nghiệm 5: Bari clorua tác dụng với 
axit: 

Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl 2 vào ống 
nghiệm có chứa 1 ml dung dịch H 2 S0 4 
loãng, quan sát. 

GV: Yêu cầu các nhóm HS nêu hiện 
tượng: 

- Viết phương trình phản ứng. 


HS: Nêu hiện tượng, viết phương trình 
phản ứng giải thích và nêu kết luận. 


2. Tính chất hoá học của muối 

HS: Làm thí nghiệm theo nhóm. 


HS: Nêu hiện tượng: 

- Viết phương trình phản ứng. 

- Giải thích hiện tượng. 


130 





http://tuhoctoan.net 


Giải thích hiện tượng. 

Kết luận về tính chất hoá học của 
muối. 


Kết luận về tính chất hoá học của 
muối. 


Hoạt động 3 

II. VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH (10 phút) 

GV: Nhận xét buổi thực hành. Cho HS: Kê lại bàn ghế, rửa dụng cụ. 

HS kê lại bàn ghế - rửa dụng cụ. 

GV: Yêu cầu HS viết bản tường trình HS: Viết bản tường trình (theo mẫu), 
(theo mẫu). 


Tiết 20 


KIỂM TRA 1 TIẾT 


ChươNq II - KIM LOẠI 


TỈNH CHAT VẶT Ll CUA KIM LOẠI 

A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

HS biết: 

• Một số tính chất vật lí của kim loại nhu: Tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn 
nhiệt và ánh kim. 

• Một số ứng dụng của kim loại trong đời sống, sản xuất. 

2. Kĩ năng 

• Biết thực hiện thí nghiệm đơn giản, quan sát, mô tả hiện tượng, nhận xét 
và rút ra kết luận về từng tính chất vật lí. 

• Biết liên hệ tính chất vật lí, tính chất hóa học với một số úng dụng của 
kim loại. 


Tiết 21 


131 








http://tuhoctoan.net 


B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• Các thí nghiệm bao gồm: 

- Một đoạn dây thép dài 20 cm. 

- Đèn cồn, bao diêm. 

- Một số đồ vật khác: cái kim, ca nhôm, giấy gói bánh kẹo. 

- Một đèn điện để bàn. 

- Một đoạn dây nhôm. 

- Một mẩu than gỗ. 

- Một chiếc búa đinh. 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 
I. TÍNH DẺO (10 phút) 


GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm: 


HS: Làm thí nghiệm theo nhóm. 


- Dùng búa đập vào đoạn dây nhôm. 

- Lấy búa đập vào một mẩu than —> 
quan sát, nhận xét. 

GV: Gọi đại diện nhóm HS nêu hiện 
tượng, giải thích và kết luận. 


HS: Hiện tượng: 

- Than chì vỡ vụn. 

- Dây nhôm chỉ bị dát mỏng. 
Giải thích: 


- Dây nhôm chỉ bị dát mỏng là do 
kim loại có tính dẻo. 


132 


Còn than chì bị vỡ vụn là do than 
không có tính dẻo. 






http://tuhoctoan.net 


GV: Cho HS quan sát các mâu: 

- Giấy gói kẹo làm bằng nhôm. 

- Vỏ của các đồ hộp... 

—» kim loại có tính dẻo. Kết luận: Kim loại có tính dẻo. 

Hoạt động 2 

II. TÍNH DẪN ĐIỆN (10 phút) 


GV: Làm thí nghiệm 2-1 (SGK). 

GV: Nêu câu hỏi để HS trả lời. 

- Trong thực tế, dây dẫn thường làm 
bằng những kim loại nào? 

- Các kim loại khác có đẫn điện 
không? 


GV: Gọi 1 HS nêu kết luận. 

GV: Bổ sung thông tin: 

- Kim loại khác nhau có khả năng 
dẫn điện khác nhau. Kim loại dẫn 
điện tốt nhất là Ag, sau đó đến Cu, 
Al, Fe.... 

- Do có tính dẫn điện, một số kim 
loại được sử dụng làm dây điện, ví 
dụ: Cu AI 

Chú ỷ: không nên sử dụng dây điện 
trần, hoặc dây điện đã bị hỏng để 
tránh bị điện giật. 


HS: Quan sát và nêu hiện tượng đồng 

thời trả lời câu hỏi của GV. 

Hiện tượng: Đèn sáng. 

HS: Trả lời câu hỏi của GV. 

- Trong thực tế, dây dẫn thường được 
làm bằng đồng, nhôm.... 

- Các kim loại khác có dẫn điện 
(nhung khả năng dẫn điện thường 
khác nhau). 

HS: Nêu kết luận: 

Kim loại có tính dẫn điện. 


133 




http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 3 

III. TÍNH DẪN NHIỆT (10 phút) 

GV: Hướng dẫn các nhóm HS làm thí I HS: Làm thí nghiệm theo nhóm, 
nghiệm. 

- Đốt nóng một đoạn dây thép trên 
ngọn lửa đèn cồn. 


—» nhận xét hiện tượng và giải thích. 


Hiện tượng: Phần dây thép không tiếp 
xúc với ngọn lửa cũng bị nóng lên 
Giải thích: Đó là do thép có tính dẫn 
nhiệt. 


GV: Làm thí nghiệm với dây đồng, 
nhôm... ta cũng thấy hiện tượng tượng 
tự. Gọi một HS nêu nhận xét. 


HS: Nhận xét: 

Kim loại có tính dẫn nhiệt. 


GV: Bổ sung thông tin: 


- Kim loại khác nhau có khả năng 
dẫn nhiệt khác nhau. Kim loại dẫn 
điện tốt thường cũng dẫn nhiệt tốt. 


- Do có tính dẫn nhiệt và một số tính 
chất khác nên nhôm, thép không gỉ 
(i nox) được dùng để làm dụng cụ 
nấu ăn. 


Hoạt động 4 
IV. ÁNH KIM (10 phút) 

GV: Thuyết trình: HS: Nghe và ghi bài. 

Quan sát đồ trang sức bằng: bạc, 
vàng... ta thấy trên bề mặt có vè sáng 
lấp lánh rất đẹp.... các kim loại khác 
cũng có vẻ sáng tưong tự. 

GV: Gọi HS nêu nhận xét. HS: Nhận xét: 


GV: Bổ sung: 


Kim loại có ánh kim. 




134 




http://tuhoctoan.net 


Nhờ tính chất này, kim loại được dùng 
làm đồ trang sức và các vật trang trí 
khác. 

GV: Gọi một HS đọc phần “Em có HS: Nghe và đọc SGK. 
biết”. 


Hoạt động 5 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (4 phút) 


GV: Gọi HS nêu lại nội dung chính 
của bài. 


HS: Nêu lại nồng độ chính của bài. 


Hoạt động 6 (1 phút) 
Bài tập về nhà 1, 2, 3, 4, 5 (SGK 48). 


Tiết 22 


TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

HS biết được tính chất hoá học của kim loại nói chung: tác dụng của kim loại 
với phi kim, với dung dịch axit, với dung dịch muối. 

2. Kĩ năng 

Biết rút ra tính chất hoá học của kim loại bằng cách: 

• Nhớ lại các kiến thức đã biết từ lớp 8 và chương 2 lớp 9. 

• Tiến hành thí nghiệm, quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra nhận xét. 

• Từ phản ứng của một số kim loại cụ thể, khái quát hoá để rút ra tính 
chất hoá học của kim loại. 

• Viết các phương trình hoá học biẻu diễn tính chất hoá học của kim loại. 


135 





http://tuhoctoan.net 


B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

Các thí nghiệm bao gồm: 

• Dụng cụ: 

- Lọ thuỷ tinh miệng rộng (có nút nhám) 

- Giá ống nghiệm 

- Ong nghiệm 

- Đèn cồn 

- Muôi sắt. 

• Hoá chất: 


- Một lọ 0 2 


- Một lọ Cl 2 


- Na 


- Dây thép 


- Dung dịch 

H 2 S0 4 loãng 

- Dung dịch 

CuS0 4 

- Dung dịch 

AgN0 3 

- Fe 


- Zn 


- Cu 


- Dung dịch 

A1C1 3 . 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIÀNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút) 


GV: Kiểm tra lí thuyết 1 HS: 

Nêu các tính chất vât lí của kim loai? 


HS: Trả lời lí thuyết. 


136 






http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 2 

I. PHẢN ÚNG CỦA KIM LOẠI VỚI PHI KIM (10 phút) 


GV: Làm thí nghiệm và yêu cầu HS 
quan sát. 

GV: Làm thí nghiệm 1: Đốt sắt trong 
oxi. 

Làm thí nghiệm 2: Đưa một muôi sắt 
đựng Na nóng chảy vào bình đụng khí 
clo —> Gọi HS nêu hiện tượng, sau đó 
GV chiếu lên màn hình. 

GV: Yêu cầu HS viết phương trình 
phản ứng (có điền trạng thái của các 
chất) —> sau đó GV chiếu lên màn 
hình. 

GV: Giới thiệu, đồng thời chiếu lên 
màn hình. 

- Nhiều kim loại khác (trừ Ag, Au, 
Pt) phản ứng với oxi tạo thành oxit. 

- Ớ nhiệt độ cao, kim loại phản ứng 
với nhiều phi kim khác tạo thành 
muối. 

GV: Gọi HS đọc phần kết luận trong 
SGK —» GV chiếu kết luận lên màn 
hình. 


1. Tác dụng với oxi 

HS: Quan sát thí nghiệm. 

HS: Nêu hiện tượng. 

Thí nghiệm 1: sắt cháy trong oxi với 
ngọn lửa sáng chói, tạo ra nhiều hạt 
nhỏ màu nâu đen (Fe 3 0 4 ). 

Thí nghiệm 2: Na nóng chảy cháy 
trong khí clo tạo thành khói trắng. 

HS: Viết phương trình phản ứng: 

3Fe + 20 2 —-—> Fe 3 0 4 

(r) (k) (r) 

(trắng xanh) (không màu) (nâu đen) 

2. Tác dụng với phi kim khác 

2Na + Cl 2 —2NaCl 

(r) (k) (r) 

(vàng lục) (trắng) 


HS: Đọc kết luận: 

- Hầu hết kim loại (trừ Ag, Au, Pt) 
phản ứng với oxi ở nhiệt độ thường 
hoặc nhiệt độ cao. 

- Ớ nhiệt độ cao, kim loại phản ứng 
với nhiều phi kim khác tạo thành 
muối. 


137 






http://tuhoctoan.net 


Hoạt 

II. PHẢN ÚNG CỦA KIM LOẠI 
GV: Gọi một HS nhắc lại tính chất 
này (đã học ở bài axit) đồng thời gọi 
HS viết phương trình phản ứng minh 
hoạ (có ghi kèm trạng thái). 


GV: Chiếu đề bài luyện tập 1 (trong 
phiếu học tập lên màn hình). 

Bài tập 1: Hãy hoàn thành phuong 
trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng 
sau: 

a) Zn + s —» ? 

b) ? + Cl 2 -> A1C1 3 

c) ? + ? -» MgO 

d) ? + ? —» CuCl 2 

e) ? + HC1 -> FeCl 2 + ? 

f) R + ? -» RC1 2 + ? 

g) R + ? -» R 2 (S0 4 ) 3 + ? 

(trong đó R là kim loại có hoá trị 
tương ứng ở mỗi phương trình) 

GV: Chiếu bài làm của HS lên màn 
hình và gọi HS khác nhận xét. 

Hoạt 

III. PHẲN ÚNG CỦA KIM LOẠI 
GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm 
(chiếu lên màn hình). 


ộng 3 

r ÓĨ DUNG DỊCH AXIT (10 phút) 

HS: Nêu lại một số kim loại phản ứng 
với dung dịch axit, tạo thành muối và 
giải phóng khí hiđro. 

Phương trình: 

Mg + H 2 S0 4 -> MgS0 4 + H 2 
2A1 + 6HC1 —» 2 AICI 3 + 3H 2 

(r) (dd) (dd) (k) 


HS: Làm bài tập 1 vào vở: 

a) Zn + s —ZnS 

b) 2A1 + 3C1 2 — 2 AICI 3 

c) 2Mg + 0 2 —2MgO 

d) Cu + Cl 2 —CuCl 2 

e) Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 

f) R + 2HC1 -> RC1 2 + H 2 

g) 2R + 3H 2 S0 4 -> R 2 (S0 4 ) 3 + 3 H 2 

(loãng) 


ộng 4 

r ồl DUNG DỊCH MUÔÌ (12 phút) 
HS: Làm thí nghiệm theo nhóm. 


138 








http://tuhoctoan.net 


Thí nghiệm 1: Cho một dây đồng vào 
ống nghiệm đựng dung dịch AgNO s . 
Thí nghiệm 2: Cho một dây Zn hoặc 
đinh sắt vào ống nghiệm đựng dung 
dịch CuS0 4 . 

Thí nghiệm 3: Cho một dây Cu vào 
ống nghiệm đựng dung dịch A1C1 3 —» 
quan sát. 

GV: Gọi đại diện các nhóm báo cáo 
kết quả thí nghiệm. Viết phương trình 
và nêu nhận xét (GV chiếu lên màn 
hình). 


HS: Nêu hiện tượng: 

Ó thí nghiệm 1: 

- Có kim loại màu trắng xám bám 
vào dây đồng. Đồng tan dần. 

- Dung dịch không màu chuyển dần 
sang màu xanh. 

Phương trình: 

Cu + 2AgNO s -> Cu(NƠ 3 ) 2 + 2Ag 

(r) (dd) (dd) (r) 

(đỏ) (không màu) (xanh) (trắng xám) 


Nhận xét: 

Đồng đã đẩy bạc ra khỏi muối, ta nói 
đồng hoạt động hoá học mạnh hơn 
bạc. 

+ Ớ thí nghiệm 2: 

- Có chất rắn màu đỏ bám ngoài dây 
kẽm. 

- Màu xanh của dung dịch C11SO4 
nhạt dần. 

- Kẽm tan dần. 


GV: Gọi HS viết phương trình phản 
ứng, điền trạng thái ở thí nghiệm 2, và 
nêu nhận xét. Sau đó GV chiếu lên 
màn hình. 


Phương trình hoá học: 

Zn + CuS0 4 —» ZnS0 4 + Cu 

(r) (dd) (dd) (r) 

(lam nhạt) (xanh lam) (đỏ) 


139 



http://tuhoctoan.net 


GV: Gọi HS nêu hiện tượng và nhận 
xét (ở thí nghiệm 3). 


GV: Vậy chỉ có kim loại hoạt động 
mạnh hơn mới đẩy được kim loại yếu 
hơn ra khỏi dung dịch muối (trừ Na, 
K,Ba, Ca...). 

GV: Gọi HS đọc kết luận trong SGK 
trang 50 -» GV chiếu lên màn hình. 


GV: Chiếu đề bài tập 2 lên màn hình. 
Bài tập 2: Hoàn thành các phương 
trình phản ứng sau: 

a) AI + AgNƠ 3 ->•?+? 

b) ? + CuS0 4 -> FeS0 4 + ? 

c) Mg + ?-»? + Ag 

d) AI + CuS0 4 -» ? + ? 


Nhận xét: 

Kẽm đã đẩy đồng ra khỏi hợp chất. Ta 
nói kẽm hoạt động hoá học mạnh hơn 
đồng. 


Thí nghiệm 3: Không có hiện tượng gì 
xảy ra 
Nhận xét: 

Đồng không đẩy được nhôm ra khỏi 
hợp chất. Ta nói đồng hoạt động hoá 
học yếu hơn nhôm. 


HS: đọc kết luận và ghi vào vở. 

Kết luận: 

Kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn 
(trừ Na, Ba, Ca, K) có thể đẩy được 
kim loại hoạt động hoá học yếu hơn ra 
khỏi dung dịch muối, tạo thành muối 
mới và kim loại mới. 

HS: Làm bài tập 2: 

a) AI + 3AgNƠ 3 -» A1(NƠ 3 ) 3 +3Ag 

b) Fe + CuS0 4 -> FeSƠ 4 + Cu 

c) Mg + 2AgN0 3 -> Mg(NƠ 3 ) 2 +2Ag 

d) 2AI + 3CuS0 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 +3Cu 


140 



http://tuhoctoan.net 


GV: Chiếu bài làm của HS lên màn 
hình và gọi HS khác nhận xét. 


Hoạt động 5 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (7 phút) 

GV: Gọi một HS nhắc lại nội dung HS: Nhắc lại tính chất hoá học chung 
chính của bài —> GV chiếu lại nội của kim loại, 
dung chính (tính chất của kim loại) 
lên màn hình. 

GV: Chiếu đề bài luyện tập 3 lên màn 
hình. 

Bài tập 3: Ngâm một chiếc đinh sắt 
nặng 20 gam vào 50 ml dung dịch 
AgN0 3 0,5M cho đến khi phản ứng 
kết thúc. Tính khối lượng chiếc đinh 
sắt sau thí nghiệm (giả sử toàn bộ 
lượng bạc tạo thành đều bám vào 
chiếc đinh sắt). 


GV: Em hãy nêu hiện tượng của thí HS: Hiện tượng: 

nghiệm trong bài tập trên. _ Vì phản ứng kết thúc nên AgNƠ 3 

đã phản ứng hết. 

- Sắt tan một phần. 

- Bạc tạo thành bám vào đinh sắt. 


GV: Hỏi HS: HS: Khối lượng đinh sắt sau phản ứng 

Vậy khối lượng của chiếc đinh sắt là: m = m ban đắu - m Fe phản ứng + m Ag 
thay đổi như thế nào ? 


GV: yêu cầu HS nêu các bước làm 
bài. Sau đó GV chiếu lên màn hình. 

- Viết phương trình phản ứng. 

- Tínhn AgNOj . 

- Từ n AgNQ, . tính được n Fe phản ^. 


HS: Nêu các bước làm. 


141 




http://tuhoctoan.net 


- Tính khối lượng sắt đã phản ứng, 
khối lượng bạc tạo thành. 

- Tính khối lượng chiếc đinh sắt sau 
phản ứng. 


HS: Làm bài tập 3: 


Phương trình: 

Fe + 2AgN0 3 -> Fe(N0 3 ) 2 +2Ag 
n AgNo, - V X C M = 0,05 X 0,5 


= 0,025 (mol) 
Theo phương trình: 
n Ag = n AgN0 3 =0.025 (mol) 


^Fe phản ứng 


n AgN0 3 
2 


0,025 

2 


= 0,0125 (mol) 
m Fe phản ứng = n X M = 0,0125 X 56 
= 0,7 (gam) 

m A „ = n X M = 0,025 X 108 
= 2,7 (gam) 

Khối lượng chiếc đinh sắt sau phản 
ứng là: 


m = 20 - 0,7 + 2,7 = 22 (gam). 


GV: Chiếu bài làm của HS lên màn 
hình và gọi HS nhận xét. 


Hoạt động 6 (1 phút) 

Bài tập về nhà: 2, 3, 4, 5,6, 7 SGK trang 51. 

Phụ luc: PHIÊU HỌC TẬP 

Bài tập 1 : Hãy hoàn thành phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau: 
a) Zn + s —» ? 


142 





http://tuhoctoan.net 


b) ? + Cl 2 -> A1C1 3 

c) ? + ? -> MgO 

d) ? + ? -> CuCl 2 

e) ? + HC1 -> FeCl 2 + ? 

f) R + ? -> RC1 2 + ? 

g) R + ?->R 2 (S0 4 ) 3 + ? 

(trong đó R là kim loại có hoá trị tương ứng ở mỗi phương trình) 

Bài tập 2: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: 

a) AI + AgN0 3 —> ? +? 

b) ? + CuS0 4 -> FeS0 4 + ? 

c) Mg + ?-»? + Ag 

d) AI + CuS0 4 -> ? + ? 

Bài tập 3: Ngâm một chiếc đinh sắt nặng 20 gam vào 50 ml dung dịch AgN0 3 
0,5M cho đến khi phản ứng kết thúc. Tính khối lượng chiếc đinh sắt 
sau thí nghiệm (giả sử toàn bộ lượng bạc tạo thành đều bám vào 
chiếc đinh sắt). 


Tiết 23 


DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC 
CỦA KIM LOẠI 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• HS biết dãy hoạt động hoá học của kim loại. 

• HS hiểu được ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học của kim loại. 

2. Kĩ năng 

• Biết cách tiến hành nghiên cứu một số thí nghiệm đối chứng để rút ra 
kim loại hoạt động mạnh, yếu và cách xắp sếp theo từng cặp. Từ đó rút 
ra cách sắp xếp của dãy. 


143 




http://tuhoctoan.net 


• Biết rút ra ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học của một số kim loại từ 
các thí nghiệm và phản ứng đã biết. 

• Viết được các phương trình hoá học chứng minh cho từng ý nghĩa của 
dãy hoạt động hoá học các kim loại. 

• Bước đầu vận dụng ý nghĩa dãy hoạt động hoá học của kim loại để xét 
phản ứng cụ thể của kim loại với chất khác có xảy ra không. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

Các thí nghiệm bao gồm: 

• Dụng cụ: 

- Giá ống nghiệm 

- Ong nghiệm 

- Cốc thuỷ tinh 

- Kẹp gỗ. 

• Hoá chất: 

- Na 

- Đinh sắt 

- Dây đồng 

- Dây bạc 

- Dung dịch CuS0 4 

- Dung dịch FeS0 4 

- Dung dịch AgN0 3 

- Dung dịch HC1 

- H 2 0 

- Phenolphtalein. 


144 


http://tuhoctoan.net 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 




Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ (15 phút) 

GV: Kiểm tra lí thuyết HS 1: HS: Trả lời lí thuyết (ghi vào góc bảng 


“Nêu các tính chất hoá học chung của 
kim loại” viết phương trình phản ứng 
minh hoạ. 

phải để lưu lại cho bài học mới). 

- Gọi 3 HS chữa bài tập số 2,3,4 SGK 
trang 51 

HS2: Chữa bài tập 2: 

a) Mg + 2HC1 -> MgCl 2 + H 2 

b) Cu + 2AgNƠ 3 -> Cu(N0 3 ) 2 + 2Ag 

c) 2Zn + 0 2 ———> 2ZnO 

d) Cu + Cl 2 —CuCl 2 

GV: Chiếu bài tập của một số HS 
khác lên màn hình và sửa nếu cần. 

e) 2K + s —K 2 S. 

HS3: Chữa bài tập 3: 

Viết các phương trình phản ứng: 

a) Zn + H 2 S0 4 -> ZnSƠ 4 + H 2 

b) Zn + 2AgN0 3 -> Zn(N0 3 ) 2 + 2Ag 

c) 2Na + s —> Na,s 

GV: Gọi các HS khác nhận xét. 

d) Ca + Cl 2 —> CaCl 2 . 

HS4: Chữa bài tập 4: 

1) Mg + 2HC1 -> MgCl 2 + H 2 

2) 2Mg + 0 2 -> 2MgO 

3) Mg + H 2 S0 4 -> MgS0 4 + H 2 

4) Mg + 2AgNƠ 3 -> Mg(N0 3 ) 2 +2Ag 

5) Mg + s —í-> MgS. 


145 












http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 2 

I. DÃY HOẠT ĐỘNG HOA HỌC CỦA KIM LOẠI 
ĐƯỢC XÂY DỤNG NHƯTHẾ nào? (15 phút) 


GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm 1, 

thí nghiệm 2 và chiếu các bước tiến 

hành lên màn hình. 

Thí nghiệm 1: 

- Cho một mẩu Na vào cốc 1 đựng 
nước cất có thêm vài giọt dung dịch 
phenolphtalein. 

- Cho 1 chiếc đinh sắt vào cốc 2 
cũng đựng nước cất có nhỏ vài giọt 
dung dịch phenolphtalein. 

Thí nghiệm 2: 

- Cho một chiếc đinh sắt vào ống 
nghiệm 1 chứa 2 ml dung dịch 
CuS0 4 . 

- Cho một mẩu dây Cu vào ống 
nghiệm 2 có chứa 2 ml dung dịch 
FeS0 4 . 

GV: Gọi đại diện các nhóm HS nêu 

hiện tượng ở thí nghiệm 1: 

- Viết phương trình phản ứng 

- Nhận xét. 


HS: Làm thí nghiệm theo sự hướng 
dẫn của GV và quan sát. 


1. Thí nghiệm 1 

HS: Nêu hiện tượng ở thí nghiệm 1. 

* Ở cốc 1: 

- Na chạy nhanh trên mặt nước, có 
khí thoát ra. 

- Dung dịch có màu đỏ. 

* Ở cốc 2: 


- Không có hiện tượng gì. 

Nhận xét: Na phản ứng với nước sinh 
ra dung dịch bazơ nên làm cho 
phenolphtalein đổi sang màu đỏ 

2Na + 2H 2 0 -> 2NaOH + H 2 

(r) (1) (dd) (k) 


146 



http://tuhoctoan.net 


GV: Chiếu các nội dung mà HS phát 
biểu lên màn hình. 

GV: Gọi một HS nêu kết luận. 

GV: Chiếu kết luận lên màn hình. 

GV: Gọi đại diện các nhóm HS nêu: 

- Hiện tượng ở thí nghiệm 2 

- Viết phương trình phản ứng 

- Nhận xét 

- Kết luận. 

(GV chiếu các ý kiến đó lên màn 
hình) 


GV: Chiếu kết luận lên màn hình. 


GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm 3, 
thí nghiệm 4 (GV chiếu lên màn hình). 


Kết luận: Natri hoạt động hoá học 
mạnh hơn sắt. Ta xếp natri đứng trước 
sắt: Na, Fe. 

2. Thí nghiệm 2 

Hiện tượng: 

- Ớ ống nghiệm T. có chất rắn màu 
đỏ bám ngoài đinh sắt, màu xanh 
của dung dịch C11SO4 nhạt dần 

- Ớ ống nghiệm 2: không có hiện 
tượng gì 

Nhận xét: 

- Ớ ống nghiệm 1: sắt đẩy đồng ra 
khỏi dung dịch muối đồng. 

Phương trình: 

Fe + CuS0 4 -> FeSƠ 4 + Cu 

(r) (dd) (dd) (r) 

(trắng xám) (đỏ) 

- Ớ Ống nghiệm 2: Đồng không đẩy 
được sắt ra khỏi dung dịch muối sắt 

Kết luận: 

Sắt hoạt động hoá học mạnh hơn 
đồng. 

Ta xếp sắt trước đồng: Fe, Cu. 

HS: Làm thí nghiệm theo sự hướng 
dẫn của GV. 


147 



http://tuhoctoan.net 


Thí nghiệm 3: 

- Cho một mẩu đồng vào ống nghiệm 
1 đựng 2 ml dung dịch AgNƠ 3 . 

- Cho một mẩu dây bạc vào ống 
nghiệm 2 đựng 2 ml dung dịch 
CuS0 4 . 


Thí nghiệm 4: 

- Cho một chiếc đinh sắt vào ống 
nghiệm 1 : chứa 2 ml dung dịch 
HC1. 

- Cho một lá đồng vào ống nghiệm 2 
chứa 2 ml dung dịch HC1. 

GV: Gọi đại diện các nhóm HS nêu: 

- Hiện tượng ở thí nghiệm 3. 

- Viết phương trình phản ứng. 

- Nêu nhận xét, kết luận. 

(GV chiếu lên màn hình ý kiến mà HS 
nêu) 


3. Thí nghiệm 3 

HS nêu: 

Hiện tượng: 

- Ớ ống nghiệm 1 : có chất rắn màu 
xám bám vào dây đồng, dung dịch 
chuyển thành màu xanh 

- Ớ ống nghiệm 2 : không có hiện 
tượng gì 

Nhận xét: 

- Đồng đẩy được bạc ra khỏi dung 
dịch muối bạc 

Cu + 2AgNƠ 3 -> Cu(N0 3 ) 2 + 2Ag 

(r) (dd) (đd) (r) 

(đỏ) (trắng xám) 

Bạc không đẩy được đồng ra khỏi 
dung dịch muối. 

Kết luận: Đồng hoạt động hoá học 
mạnh hơn bạc. Ta xếp đồng đứng 
trước bạc: Cu, Ag. 

4. Thí nghiệm 4 
HS: Nêu: 

Hiện tượng: 

- Ớ ống nghiệm 1 : có nhiều bọt khí 
thoát ra. 

- Ớ ống nghiệm 2 : không có hiện 
tượng gì. 

Nhận xét: 

Sắt đẩy được hiđro ra khỏi axit 
Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 

(r) (dd) (dd) " (k) 


148 



http://tuhoctoan.net 


GV: Chiếu kết luận lên màn hình. 

GV: Gọi đại diện các nhóm HS nêu: 

- Hiện tượng ở thí nghiệm 4. 

- Viết phương trình phản ứng. 

- Nhận xét kết luận. 

(GV chiếu ý kiến đó lên màn hình) 

GV: Căn cứ vào các kết luận ở các thí 
nghiệm 1, 2, 3, 4 em hãy sắp xếp các 
kim loại thành dãy theo chiều giảm 
dần mức độ hoạt động hoá học (GV 
chiếu lên màn hình) 

GV: Giới thiệu: 

Bằng nhiều thí nghiệm khác nhau, 
người ta sắp xếp các kim loại thành 
dãy theo chiều giảm dần mức độ hoạt 
động hoá học. 

GV: Chiếu dãy hoạt động hoá học của 
một số kim loại lên màn hình. 


Đồng không đẩy được hiđro ra khỏi 
dung dịch axit. 

Kết luận: Ta xếp sắt đứng trước hiđro, 
đồng đứng sau hiđro: Fe, H, Cu. 


HS: Sắp xếp như sau: Na, Fe, H, 
Cu, Ag. 


HS: Ghi vào vở: 

Dãy hoạt động hoá học của một số 
kim loại: K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, 
H, Cu, Ag, Au. 


Hoạt động 3 

II. DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI 
CÓ Ý NGHĨA NHƯTHÊ NÀO (3 phút) 


GV: Chiếu ý nghĩa của dãy hoạt động 
hoá học của kim loại lên màn hình và 
giải thích. 


HS: Ghi vào vở: 

Dãy hoạt động hoá học của kim loại 
cho biết: 

1) Mức độ hoạt động của các kim loại 
giảm dần từ trái qua phải. 


149 




http://tuhoctoan.net 


2) Kim loại đứng trước Mg phản ứng 
với nước ở điều kiện thường tạo 
thành kiềm và giải phóng hiđro. 

3) Kim loại đứng trước H phản ứng 
với một số dung dịch axit (HC1, 
H 2 S0 4 loãng...) giải phóng khí 
hiđro 

4) Kim loại đứng trước (trừ Na, K) đẩy 
được kim loại đứng sau ra khỏi 
dung dịch muối. 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (8 phút) 


GV: Chiếu đề bài luyện tập 1 lên màn 
hình. 

Bài tập 1: Cho các kim loại: Mg, Fe, 
Cu, Zn, Ag, Au. Kim loại nào tác 
dụng được với: 

a) Dung dịch H 2 S0 4 loãng 

b) Dung dịch FeCl 2 

c) Dung dịch AgN0 3 . 

Viết các phương trình phản ứng xảy 
ra. 


HS: làm bài tập vào vở 

a) Kim loại tác dụng được với dung 
dịch H 2 S0 4 loãng: Mg, Fe, Zn. 

Phương trình hóa học: 

Mg + H 2 S0 4 MgS0 4 + H 2 
Fe + H 2 S0 4 -> FeSƠ 4 + H 2 
Zn + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + H 2 . 

b) Kim loại tác dụng được với dung 
dịch FeCl 2 gồm Mg, Zn. 

Phương trình hóa học: 

Mg + FeCl 2 -> MgClọ + Fe 
Zn + FeCl 2 —> ZnCl 2 + Fe. 

c) Kim loại tác dụng được với dung 
dịch AgN0 3 là: Mg, Zn, Fe, Cu. 
Phương trình hóa học: 

Mg + 2AgN0 3 -> Mg(NƠ 3 ) 2 + 2Ag 
Zn +2AgN0 3 —> Zn(N0 3 ) 2 + 2Ag 


150 




http://tuhoctoan.net 


Fe + 2AgN0 3 —> Fe(N0 3 ) 2 + 2Ag 
Cu + 2AgN0 3 -> Cu(NƠ 3 ) 2 + 2Ag. 


GV: Chiếu bài làm của HS lên màn 
hình và gọi HS khác nhận xét. 

GV: Chiếu đề bài luyện tập 2 lên 
màn hình: 


Bài tập 2: Cho 6 gam hỗn hợp gồm 
Cu, Fe vào 100 ml dung dịch HC1 
1,5M, phản ứng kết thúc thu được 
1,12 lít khí (ở đktc). 
a) Viết phương trình hoá học xảy ra. 


HS: Làm bài tập 2: 
n HCI = C M X V = 1,5 X 0,1 
= 0,15 (mol) 
V 1,12 


n H 2 = 


22,4 22,4 


= 0,05 (mol) 


b) Tính khối lượng mỗi kim loại có 
trong hỗn hợp ban đầu. 

c) Tính nồng độ mol của dung dịch 
thu được sau phản úng (coi thể tích 
của dung dịch sau phản ứng thay 
đổi không đáng kể so với thể tích 
của dung dịch HC1 đã dùng) 


Cho hỗn hợp vào dung dịch HC1, chỉ 
có Fe có phản ứng. Đồng không phản 
ứng (vì Cu đứng sau H trong dãy hoạt 
động hoá học của kim loại). 

Phương trình hóa học: 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 


Theo phương trình: 

n H ci phản ứng = 2xn H2 = 2x0,05 


= 0,1 (mol) 

HC1 dư. 

Vì axit HC1 dư nên Fe phản ứng hết. 
Theo phương trình: 
n Fe = n Hi = 0,05 mol 


—> m Fe = n X M = 0,05 X 56 = 2,8 (gam) 
—> m Cu = 6 - 2,8 = 3,2 (gam) 
c) Dung dịch sau phản ứng có: FeCl 2 , 
HC1 dư. 


151 






http://tuhoctoan.net 


Theo phương trình: 
_n _ 005 
V ~~ 0,1 


n 


FeCl, 


= 0,5 M 


n Hddư = 0,15 - 0,1 = 0,05 (mol) 
n_ _ 005 
V ” 0,1 


c 


M HC1 dư 


= 0,5 M. 


GV: Chiếu bài làm của HS lên màn 
hình và gọi HS khác nhận xét. 


Hoạt động 5 (1 phút) 

Bài tập về nhà: 1, 2, 3, 4, 5 SGK trang 54. 

Phụ luc: PHIÊU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Cho các kim loại: Mg, Fe, Cu, Zn, Ag, Au. Kim loại nào tác dụng 
được với: 

a) Dung dịch H 2 S0 4 loãng 

b) Dung dịch FeCl 2 

c) Dung dịch AgN0 3 

Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

Bài tập 2: Cho 6 gam hỗn hợp gồm Cu, Fe vào 100 ml dung dịch HC1 1,5M 
phản ứng kết thúc thu được 1,12 lít khí (ở đktc). 

a) Viết phương trình hoá học xảy ra. 

b) Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầu. 

c) Tính nồng độ mol của dung dịch thu được sau phản ứng (coi thể 
tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể so với 
thể tích của dung dịch HC1 đã dùng). 


152 





http://tuhoctoan.net 


Tiết 24 


NHÔM 


A. MỤC TIÊU 

HS biết được: 

• Tính chất vật lí của kim loại nhôm: nhẹ, dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. 

• Tính chất hoá học của nhôm: nhôm có những tính chất hoá học của kim 
loại nói chung (tác dụng với phi kim, với dung dịch axit, với dung dịch 
muối của kim loại kém hoạt động hơn). 

• Biết dự đoán tính chất hoá học của nhôm từ tính chất kim loại nói 
chung và các kiến thức đã biết, vị trí của nhôm trong dãy hoạt động hoá 
học, làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán: Đốt bột nhôm, tác dụng với dung 
dịch H 2 S0 4 loãng, tác dụng với dung dịch CuCl 2 . 

• Dự đoán nhôm có phản ứng với dung dịch kiềm không và dùng thí 
nghiệm để kiểm tra dự đoán. 

• Viết được các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của 
nhôm (trừ phản ứng với kiềm). 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• Tranh vẽ: tranh 2.14: sơ đồ bể điện phân nhôm oxit nóng chảy. 

• Dụng cụ: 

- Đèn cồn 

- Lọ nhỏ (nút có đục nhiều lỗ) 

- Giá ống nghiệm 

- Ong nghiệm 

- Kẹp gỗ. 

• Hoá chất: 

- Dung dịch AgN0 3 

- Dung dịch HC1 

- Dung dịch CuCl 2 


153 




http://tuhoctoan.net 


- Dung dịch NaOH 

- Bột AI 

- Dây Al, một số đồ dùng bằng AI 

- Fe. 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ (10 phút) 


GV: Kiểm tra lí thuyết HS 1: 

“Nêu các tính chất hoá học chung của 
kim loại”. 

GV: Kiểm tra lí thuyết HS 2: 

“Dãy hoạt động hoá học của một số 
kim loại đirợc sắp xếp như thế nào ?, 
Nêu ý nghĩa của dãy hoạt động hoá 
học đó”. 

HS: Viết các tính chất hoá học chung 
của kim loại lên góc bảng phải. 

HS: Viết lên bảng dãy hoạt động hoá 
học của một số kim loại và nêu ý 
nghĩa. 

GV: Gọi HS 3 lên chữa bài tập 3 SGK 
trang 54. 

HS: Chữa bài tập 3. 

a) Phương trình hoá học điều chế 
CuSƠ 4 từ Cu: 

1) Cu+2H 2 SƠ 4 -> CuS0 4 +2H,0 + sơ 2 

(đặc nóng) 

hoặc: 

1) 2Cu +0, —2CuO 

2) CuO + H 2 S0 4 -> CuSƠ 4 +H 2 ơ 

b) Điều chế MgCl 2 

1) Mg +2HC1 -> MgCl 2 + H 2 

hoặc: 

Mg + Cl 2 —MgCl, 

154 








http://tuhoctoan.net 


GV : Gọi các HS khác nhận xét, hoặc 
GV chiếu bài làm của một số HS khác 

hoặc: 

Mg + CuCl 2 —> MgCl 2 + Cu 

2) MgS0 4 + BaCL -> MgCL +BaSƠ 4 

3) 2Mg + 0 2 —2MgO 

4) Mg + s —MgS. 


lên màn hình. 

Hoạt động 2 

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ (3 phút) 
GV: Nêu mục tiêu bài học. 


GV: Các em hãy quan sát: lọ đựng 
bột Al, dây Al, đồng thời liên hệ thực 
tế đời sống hàng ngày và nêu các tính 
chất vật lí của Al. 

HS: Quan sát mẫu vật, liên hệ thực tế. 

GV: Gọi một HS nêu tính chất vật lí 
của Al. 

HS: Nêu các tính chất vật lí của 
nhôm: 

- Nhôm là kim loại màu trắng bạc, có 
ánh kim. 

- Nhẹ (khối lượng riêng là 2,7 
gam/cm 3 ). 

- Dẫn điện, dẫn nhiệt. 

- Có tính dẻo. 

GV: Chiếu các tính chất vật lí của AI 
lên màn hình. 

GV: Bổ sung thông tin: 

AI có tính dẻo nên có thể cán mỏng 
hoặc kéo dài thành sợi (liên hệ đến 
giấy gói kẹo thường làm bằng nhôm 
hoặc thiếc). 



155 






http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 3 

II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC (17 phút) 


GV: Các em hãy dự đoán xem nhôm HS: Sẽ dự đoán: 
có tính chất hoá học như thế nào (giải Nhôm có các tính chất hoá học của 
thích lí do tại sao em lại dự đoán như kim loại (vì nhôm là kim loại), 
vậy). 

GV: Các tính chất hoá học của kim 
loại đã được HS 1 ghi ở góc bảng 
phải. Bây giờ các em hãy làm thí 
nghiệm để kiểm tra xem dự đoán của 
các em có đúng không? 


1. Nhôm có những tính chất hoá học 
của kim loại không? 

a) Phản ứng của nhôm với phi kim 


GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm HS: Làm thí nghiệm theo nhóm, 
rắc bột AI trên ngọn lửa đèn cồn và 
quan sát. 

- Viết phuong trình phản ứng hoá 
học vào vở. 

GV: Gọi đại diện HS nêu hiện tượng. HS: Nêu hiện tượng: 


Nhôm cháy sáng tạo thành chất rắn 
màu trắng. 


Phưong trình hóa học: 

4 AI + 3ơ 2 -> 

(r) (k) 

(trắng) (không màu) 


2A1 2 0 3 

(r) 

(trắng) 


GV: Chiếu phương trình hoá học mà 
HS viết lên màn hình. 

GV: Giới thiệu: 

Ớ điều kiện thường, nhôm phản ứng 
với oxi (trong không khí) tạo thành 
lớp A1 2 0 3 mỏng, bền vững. Lớp oxit 


156 



http://tuhoctoan.net 


này bảo vệ đồ vật bằng nhôm, không 
cho AI tác dụng trực tiếp với oxi 
(trong không khí) và nước. 

GV: Nêu và chiếu lên màn hình: 

Nhôm tác dụng được với nhiều phi 
kim khác như Cl 2 , s... 

GV: Gọi HS lên bảng viết phương 
trình phản ứng. 

GV: Gọi một HS nêu kết luận, GV 
chiếu lên màn hình. 


GV: Chúng ta sẽ tiếp tục làm thí 
nghiệm để chứng minh dự đoán 
của HS. 

GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm: 

- Cho một dây nhôm vào ống nghiệm 
1 đựng dung dịch HC1. 

- Cho một sợi dây nhôm vào ống 
nghiệm 2 đựng dung dịch CuCl 2 . 

- Cho một sợi dây nhôm vào ống 
nghiệm 3 có chứa dung dịch 
AgN0 3 

—» quan sát. 

GV: Gọi HS nêu hiện tượng ở ống 
nghiệm 1 và kết luận —> Viết phương 
trình phản ứng. 


HS: Viết phương trình phản ứng: 

2AI + 3C1 2 —» 2A1C1 3 

(r) (k) (r) 

HS: Nêu kết luận: 

Nhôm phản ứng với oxi tạo thành oxit 
và phản ứng với nhiều phi kim khác 
như s, Cl 2 ... tạo thành muối. 
b) Phản ứng của nhôm với dung dịch 
axit 

HS: Làm thí nghiệm theo nhóm. 


HS: Nêu: 

Đúng như dự đoán của chúng ta, nhôm 
có phản ứng với các dung dịch HC1, 
dung dịch H 2 SƠ 4 loãng... 

Hiện tượng: 

- Có sủi bọt 

- Nhôm tan dần. 


157 




http://tuhoctoan.net 


Phương trình hóa học: 

2A1 + 6HC1 -> 2A1C1 3 + 3H 2 

(r) (dd) (dd) (k) 


GV: Bổ sung thông tin (chiếu lên màn 
hình). 

Chú ý: Nhôm không tác dụng với 
H 2 S0 4 đặc, nguội và HNO 3 đặc nguội 
(vì vậy có thể dùng các bình nhôm để 
đựng H 2 S0 4 đặc và HNO 3 đặc). 

GV: Gọi HS nêu hiện tượng thí 
nghiệm xảy ra ở ống nghiệm 2, 3và 
nêu kết luận, viết phương trình phản 
ứng. 


c) Phân ứng của nhôm với dung dịch 
muối 

Thí nghiệm: 

Hiện tượng: HS nêu: 

* Ớ ống nghiệm 1 : có chất rắn màu đỏ 
bám ngoài dây Al. 

- Nhôm tan dần. 


- Màu xanh của dung dịch CuCl 2 
nhạt dần. 

* Ớ ống nghiệm 2 : 

- Có chất rắn màu trắng xanh bám 
vào dây Al. 

- Dây nhôm tan dần. 

Nhận xét: (Đúng như dự đoán ban đầu) 

Nhôm phản ứng được với nhiều dung 
dịch muối của những kim loại hoạt 
động hoá học yếu hơn. 

Phương trình: 

2A1 + 3CuCl 2 -> 2 AICI 3 + 3Cu 

(r) (dd) (dd) (r) 

(trắng) (xanh lam) (đỏ) 


AI + 3AgN0 3 -> A1(N0 3 ) 3 + 3Ag 


158 



http://tuhoctoan.net 


GV: Chiếu phương trình phản ứng 
của HS viết lên màn hình. 


GV: Qua các thí nghiệm đã làm ở 
trên, các em hãy nêu câu trả lời cho 
dự đoán của chúng ta (kết luận về tính 
chất hoá học) GV chiếu lên màn hình 
câu kết luận. 

HS: Kết luận: 

Nhôm có những tính chất hoá học của 
kim loại. 

GV: Đặt vấn đề: “Ngoài tính chất 
chung của kim loại, AI còn có tính 
chất đặc biệt nào không ?”. 

GV: Đặt câu hỏi: 


Nếu ta cho một dây sắt và một dây 
nhôm vào 2 ống nghiệm riêng biệt 
đựng dung dịch NaOH. Các em dự 
đoán hiện tượng? 

GV: Gọi một số HS nêu ý kiến của 
mình (có thể có 2 —> 3 ý kiến trái 
ngược nhau). 

GV: Chiếu lên màn hình các ý kiến 
đó (GV đã dự đoán và chuẩn bị sẵn). 

GV: Các em đã có một số ý kiến trái 
ngược nhau. Để biết ý kiến nào đúng, 
các em hãy làm thí nghiệm để khẳng 
định cho câu tră lời. 

GV: Gọi HS nêu hiện tượng thí 
nghiệm (GV chiếu lên màn hình). 

HS: Nêu các ý kiến của mình và giải 
thích. 

HS: Làm thí nghiệm. 

HS: Nêu hiện tượng: 

- Sắt không phản ứng với dung dịch 
NaOH (đúng như tính chất của kim 
loại). 


159 




http://tuhoctoan.net 


GV: Liên hệ thực tế: 

Ta không nên sử dụng các đồ dùng 
bằng AI để đựng dung dịch nước vôi, 
dung dịch kiềm. 

GV: Chốt lại các tính chất hoá học 
của AI (chiếu lên màn hình): 

- AI có các tính chất chung của kim 
loại. 

- AI có phản ứng với dung dịch 
kiềm. 


- Nhôm có phản ứng với dung dịch 
NaOH (dấu hiệu: có sủi bọt, nhôm 
tan dần...). 

2. Nhôm có tính chất hoá học nào 
khác? 

Nhôm có phản ứng với dung dịch 
kiềm. 


Hoạt động 4 
III. ÚNG DỤNG (2 phút) 


GV: Yêu cầu HS kể các ứng dụng của 
nhôm trong hiện thực tế. 

—> GV chiếu lên màn hình. 


HS: Kể các ứng dụng của nhôm. 


Hoạt động 5 

IV. SẢN XUẤT NHỒM (3 phút) 


GV: Sử dụng tranh vẽ 2.14 để thuyết 
trình về cách sản xuất nhôm. 


HS: Nghe và ghi bài. 

- Nguyên liệu để sản xuất nhôm là 
quặng bôxit (thành phần chủ yếu là 
AỊA). 

- Phương pháp: điện phân hỗn hợp 
nóng chảy của nhôm oxit và criolit: 

2A1 2 0 3 — > 4A1 + 3ơ 2 

điện phân nóng chảy 


160 






http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 6 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (9 phút) 

GV: Yêu cầu HS nhắc lại nội dung HS: Nêu lại nội dung chính của bài. 


của bài (GV chiếu lên màn hình). 

GV: Chiếu đề bài luyện tập 1 lên màn 
hình. 


Bài tập 1: Có 3 lọ bị mất nhãn, mỗi lọ 
đựng một trong các kim loại sau: Al. 
Ag, Fe. 

Em hãy trình bày phưong pháp hoá 
học để phân biệt các kim loại trên. 

GV: Gợi ý: để phân biệt được 3 kim 
loại trên ta phải dựa vào tính chất 
khác nhau của chúng. Đó là tính chất 
nào? 

HS: Tính chất khác nhau của các kim 
loại đó là: 

- Bạc không tác dụng được với dung 
dịch axit (vì bạc đứng sau H trong 
dãy hoạt động hoá học của kim 
loại) còn AI và Fe thì có phản ứng 
với dung dịch axit. 

- AI có phản ứng với dung dịch kiềm 
còn sắt thì không phản ứng. 

GV: Gọi HS nêu cách làm. 

HS: Nêu cách làm bài tập 1: 

Bước 1: 

Cho các mẫu thử vào ống nghiệm 
khác nhau. Nhỏ vào mỗi ống nghiệm 
1 ml dung dịch NaOH. 

- Nếu thấy sủi bọt: kim loại đó là Al. 

- Nếu không sủi bọt: là Fe, Ag. 

Bước 2: 

Cho hai kim loại còn lại vào dung dịch 
HC1. 

- Nếu có sủi bọt là Fe. 


161 



http://tuhoctoan.net 


GV: Gọi HS khác nhận xét. 

GV: Chiếu bài luyện tập 2 lên màn 
hình: 

- Nếu không có hiện tượng gì là Ag. 
Phương trình phản ứng: 

2A1 + 2NaOH + 2 H 2 0 -» 2NaA10 2 

+ 3H 2 

Fe + 2HC1 —» FeCl 2 + H 2 

Bài tập 2: Cho 5,4 gam bột nhôm vào 
60 ml dung dịch AgNƠ 3 IM, khuấy kĩ 
để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau 
phản ứng thu được m gam chất rắn. 
Tính m ? 

GV: Gọi HS làm từng bước 

* Đổi số lliệu: 

n A1 = — = = 0,2 (mol) 

Al M 27 

n AgN0 3 = C M X V = 1 X 0,06 

= 0,06 (moi) 

Phương trình: 

AI + 3AgN0 3 A1(N0 3 ) 3 + 3Ag 

Theo phương trình: 

n AgNO, _ 0,06 

^Alphản ứng — 2 — ^ 

= 0,02 (mol) 

—» nhôm dư. 

—> Chất rắn thu được sau phản ứng 
gồm AI và Ag 

n Ag= n AgN0 3 = °’ 06 ( mol > 

—> m Ag = n X M = 0,06 X 108 
= 6,48 (gam) 

162 







http://tuhoctoan.net 


GV: Gọi các HS khác nhận xét. 


m A | dư = (0,2 -0,02)x 27 = 0,18x 27 

= 4,86 (gam) 

m = m Ag + m A | dư 
= 6,48 + 4,86 = 11,34 (gam) 


Hoạt động 7 (1 phút) 

Bài tập về nhà 1, 2, 3, 4, 5, 6 SGK trang 58. 

Phụ luc: PHIÊU HỌC TẬP 

Bài tập 1 : Có 3 lọ bị mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các kim loại sau: Al. 
Ag, Fe. 

Em hãy trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các kim loại 
trên. 

Bài tập 2: Cho 5,4 gam bột nhôm vào 60 ml dung dịch AgNƠ 3 IM, khuấy kĩ 
để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thu được m gam chất 
rắn. Tính m ? 


Tiết 25 



A. MỤC TIÊU 

• Biết dự đoán tính chất vật lí và tính chất hoá học của sắt. Biết liên hệ 
tính chất của sắt và vị trí của sắt trong dãy hoạt động hoá học. 

• Biết dùng thí nghiệm và sử dụng kiến thức cũ để kiểm tra dự đoán và 
kết luận về tính chất hoá học của sắt. 

• Viết được các phương trình hoá học minh hoạ cho tính chất hoá học của 
sắt: tác dụng với phi kim, với dung dịch axit, dung dịch muối của kim 
loại kém hoạt động hơn sắt. 


163 





http://tuhoctoan.net 


B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

• Dụng cụ: 

- Bình thuý tinh miệng rộng 

- Đèn cồn 

- Kẹp gỗ. 

• Hoá chất 

- Dây sắt hình lò xo 

- Bình clo (đã được thu sẵn). 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ (15 phút) 


GV: Kiểm tra lí thuyết HS 1: 


HS1: Trả lời lí thuyết. 


“Nêu các tính chất hoá học của nhôm. 
Viết các phưong trình phản ứng minh 
hoạ”. 


GV: Gọi HS 2 chữa bài tập 2 SGK 
trang 58 và bài tập 6. 


HS2: Chữa bài tập 2: 
a) Không có hiện tượng gì. 


b) Hiện tượng: 

- Có kim loại màu đỏ bám vào mảnh 
nhôm. 


- Màu xanh của dung dịch CuCl 2 
nhạt dần. 

- Nhôm tan dần. 


Phương trình hóa học: 

2A1 + 3CuC1 2 -> 2A1C1 3 +3Cu 


164 






http://tuhoctoan.net 


GV: Gọi HS khác nhận xét. 


c) Hiện tượng: 

- Có kim loại Ag bám ngoài mảnh Al. 

- Nhôm tan dần. 

Phương trình hóa học: 

AI + 3AgN0 3 -> A1(N0 3 ) 3 + 3Ag 

d) Hiện tượng: 

- Có nhiều bọt khí thoát ra 

- Nhôm tan dần 
Phương trình hóa học: 

2A1 + 6HC1 -> 2A1C1 3 + 3H 2 


HS3: Chữa bài tập 6: 

- Ó thí nghiệm 2: vì dung dịch NaOH 
dư nên AI phản ứng hết, còn Mg 
không phản ứng, vì vậy, ta xác định 
được khối lượng của Mg là 0,6 gam 

- Ó thí nghiệm 1: cả Al, Mg đều phản 
ứng với dung dịch H 0 SƠ 4 loãng. 

Phương trình: 

Mg + H 2 S0 4 -> MgSƠ 4 + H 2 (1) 


2A1 +3 H 2 S0 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 +3H 2 (2) 

v 1 - 568 =0,07 (molỉ 


n H = 


n Mg - 


22,4 22,4 

m _ 0,6 


M 24 


= 0,025 (mol) 


Theo phương trình 1: 
n H 2 (i) = n Mg = 0>025 (moi) 


—» n tìi (2) = 0,07 - 0,025 = 0,045 (mol) 

* Theo phương trình 2: 

n H x2 0,045x2 

n ẠI = —^ =-—-= 

3 3 

= 0,03 (mol) 


165 







http://tuhoctoan.net 


—> m A | = n X M = 0,03 X 27 
= 0,81 (gam) 


—> Khối lượng của hỗn hợp là: 
m = m Mg + m A | = 0,6 + 0,81 
= 1,41 (gam) 

%Mg = X 100% = 42,55% 
1,41 


%A1 = 100% - 42,55% = 57,45% 


GV: Gọi các HS khác nhận xét (có 
thể nêu cách làm khác). 

GV: Chấm điểm. 


Hoạt động 2 

I. TÍNH CHAT VẬT LÍ (3 phút) 


GV: Yêu cầu HS liên hệ thực tế và tự 
nêu các tính chất vật lí của sắt, sau đó 
cho HS đọc lại tính chất vật lí trong 
SGK. 


HS: Nêu các tính chất vật lí sau đó 
đọc SGK để bổ sung. 


Hoạt động 3 

II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC (12 phút) 

GV: Giới thiệu: 

Sắt có những tính chất hoá học của 
kim loại —» các em hãy nêu các tính 
chất hoá học của sắt và viết phưong 
trình phản ứng minh hoạ. 

GV: Gọi mỗi HS nêu một tính chất và I HS: Nêu các tính chất hoá học của 
viết phương trình phản ứng cho tính sắt: 


chất đó (có ghi kèm trạng thái của các 
chất). 


1. Tác dụng với phi kim 

Tác dụng với oxi: 


3Fe + 20 2 
(r) (k) 


-» Fe 3 0 4 
(r) 


166 







http://tuhoctoan.net 


GV: Làm thí nghiệm: 

Cho dây sắt quấn hình lò xo (đã được 
nung nóng đỏ) vào lọ đựng khí clo. 


GV: Gọi HS nhận xét hiện tượng và 
viết phương trình. 

GV: Thuyết trình: 

Ớ nhiệt độ cao, sắt phản ứng với nhiều 
phi kim khác như: s, Br 2 ... tạo thành 
muối FeS, FeBr 3 ... 

GV: Gọi một HS nêu lại tính chất 2 và 
viết phương trình phản ứng. 


GV: Lưu ý: 

Sắt không tác dụng với HNO3 đặc 
nguội và H 2 S0 4 đặc nguội. 

GV: Gọi HS nêu lại tính chất 3 và viết 
phương trình phản ứng. 

GV: Nêu kết luận: 

Sắt có những tính chất hoá học của 
kim loại. 

GV: Lưu ý về hai hoá trị của sắt. 


Tác dụng với clo: 

Thí nghiệm: 

HS quan sát thí nghiệm và nêu hiện 
tượng 

Hiện tượng: 

Sắt cháy sáng chói tạo thành khói màu 
nâu đỏ. 

Phương trình: 

2Fe + 3C1 2 - l °. > 2FeCl 3 

(r) (k) (r) 

HS: Nghe và ghi. 

2. Tác dụng với dung dịch axit: 

Fe + H 2 S0 4 -> FeSƠ 4 + H 2 

(r) (loãng) (dd) (k) 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 

(r) (dd) (dd) (k) 

HS: Ghi phần lưu ý. 

3. Tác dụng với dung dịch muôi 

Fe + CuSƠ 4 -> FeSƠ 4 + Cu 

(r) (dd) (dd) (r) 

Fe + 2AgN0 3 -> Fe(N0 3 ) 2 + 2Ag 

(r) (dd) (dd) (r) 

HS: Ghi kết luận vào vở. 


167 





http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (14 phút) 


GV: Yêu cầu HS làm bài luyện tập 1: 
Bài tập 1: Viết các phương trình hoá 
học biểu diễn các chuyển hoá sau: 


eCl 2 —2-» Fe(N0 3 ) 2 -^Fe 



4 FeCl 3 —ỉ—>Fe(OH ) 3 —ỉ-> Fe 2 0 3 


Fe 


GV: Gọi một HS làm trên bảng: HS: Làm bài tập 1: 


1) Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 

2) FeCl 2 + 2AgNƠ 3 -» Fe(N0 3 ) 2 

+ 2AgCl 

3) Fe(NƠ 3 ) 2 + Mg Mg(NƠ 3 ) 2 

+ Fe 

4) 2Fe + 3C1 2 —^ 2FeCl 3 

5) FeCl 3 + 3KOH -> Fe(OH) 3 +3KC1 

6 ) 2Fe(OH) 3 —3% Fe 2 ơ 3 + 3H 2 0 

7) Fe 2 ơ 3 + 3 H 2 —1% 2Fe + 3H 2 Ơ 


GV: Yêu cầu HS làm bài luyện tập 2: 

Bài tập 2: Cho m gam bột sắt (dư) vào 
20 ml dung dịch CuS0 4 IM. Phản ứng 
kết thúc, lọc được dung dịch A và 4,08 
gam chất rắn B. 

a) Tính m ? 

b) Tính nồng độ mol của chất có trong 
dung dịch A 


168 










http://tuhoctoan.net 


(Giả thiết rằng: thể tích dung dịch A 
thay đổi không đáng kể so với thể tích 


của dung dịch CuS0 4 ) 

GV: Gọi một HS phân tích đầu bài: 

- Chất rắn B có thành phần như thế 
nào? 

- Dung dịch A có những chất nào? 
-» m được tính như thế nào? 

HS: Chất rắn B gồm Cu và Fe (dư). 

Vì Fe dư nên C 11 SO 4 phản ứng hết, 
dung dịch A có FeS0 4 . 

GV: Gọi một HS nêu các bước làm 
bài toán. Sau đó GV yêu cầu HS cả lóp 
làm bài tập 

HS: m — m Fe phản ứng tripe du 

HS: Làm bài tập 2: 

Phưong trình: 

Fe + CuS0 4 FeSƠ 4 + Cu 
n C11SO4 = Qvi X V = 1 X 0,02 

GV: Hướng dẫn HS làm theo cách 

khác. 

= 0,02 (mol) 

Vì sắt dư nên CuSƠ 4 đã phản ứng hết 

Theo phưong trình: 

n Fe phản ứng = n p eS o 4 = n Cu = n CuS 0 4 

= 0,02 (mol) 

m Fe phản ứng = 0,02 X 56=1,12 (gam) 
m Cu = 0,02 X 64 = 1,28 (gam) 

trong 4,08 gam B có 1,28 gam Cu 
— > m Feõư = 4,08-1,28 =2,8 gam 

GV : Gọi các HS khác nhận xét. 

—> khối lượng sắt ban đầu là: 

^ — ^Fe dư tn F e phản ứng 

= 2,8 + 1,12 = 3,92 (gam) 
b) C M = n =°’ 02 -lM. 

M FeS Q 4 v Q Q 2 


169 




http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 5 (1 phút) 

Bài tập về nhà 1, 2, 3, 4, 5 SGK trang 60. 

Phụ lục: PHIÊU HỌC TẬP 


Bài tập 1: Viết các phương trình hoá học biểu diễn các chuyển hoá sau: 
FeCl 2 —Fe(N0 3 ) 2 -^->Fe 


Fe 


y 

4^ FeCl 3 —>Fe(OH ) 3 —^ Fe 2 0 3 

7 

Fe 


Bài tập 2: Cho m gam bột sắt dư vào 20 ml dung dịch CuS0 4 IM. Phản ứng 
kết thúc, lọc được dung dịch A và 4,08 gam chất rắn B. 

a) Tính m ? 

b) Tính nồng độ mol của chất có trong dung dịch A (giả thiết rằng: 
thể tích dung dịch A thay đổi không đáng kể so với thể tích của 
dung dịch C 11 SO 4 ). 


Tiết 26 


HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP 


A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 

HS biết được: 

• Gang là gì ? Thép là gì ? Tĩnh chất và một số ứng dụng của gang và 
thép. 

• Nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất gang trong lò cao. 

• Nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất thép trong lò luyện thép. 


170 









http://tuhoctoan.net 


2. Kĩ năng 

• Biết đọc và tóm tắt các kiến thức từ SGK. 

• Biết sử dụng các kiến thức thực tế về gang, thép... để rút ra ứng dụng 
của gang, thép. 

• Biết khai thác thông tin về sản xuất gang, thép từ sơ đồ lò luyện gang và 
lò luyện thép. 

• Viết được các phương trình hoá học chính xảy ra trong quá trình sản 
xuất gang. 

• Viết được các phương trình hoá học chính xảy ra trong quá trình sản 
xuất thép. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• Một số mẫu vật gang, thép. 

• Tranh vẽ sơ đồ lò cao. 

• Tranh vẽ sơ đồ lò luyện thép. 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ (15 phút) 


GV: Kiểm tra lí thuyết HS 1: 

“Nêu các tính chất hoá học của sắt”. 
Gọi HS 2 chữa bài tập 2 và gọi HS 3 
chữa bài tập 4 SGK trang 60. 


HS1: Trả lời lí thuyết. 


HS2: Chữa bài tập 2: 

a) Các phương trình phản ứng để điều 
chế Fe 2 0 3 : 


171 






http://tuhoctoan.net 


2Fe + 3C1 2 —2FeCl 3 
2FeCl 3 + 3NaOH -> Fe(OH) 3 

+ 3NaCl 

2Fe(OH) 3 —Fe 2 0 3 + 3H 2 0 

b) Phương trình phản ứng để điều chế 
Fe 3 0 4 : 

3Fe + 20 2 —> Fe 3 0 4 

HS3: Chữa bài tập 4 

* Sắt tác dụng với: 

a) Dung dịch muối Cu(N0 3 ) 2 : 

Fe + Cu(N0 3 ) 2 -> Fe(N0 3 ) 2 + Cu 

c) Khí clo: 

2Fe + 3C1 2 —2FeCl 3 

* Sắt không tác dụng được với: 

a) H 2 S0 4 đặc nguội 

b) Dung dịch ZnSƠ 4 . 

GV: Gọi các HS khác nhận xét. 

GV: Chấm điểm. 


Hoạt động 2 

I. HỢP KIM CỦA SẮT (10 phút) 

GV: Bổ sung: I 1. Gang là gì? 

GV chiếu lên màn hình phần giới 2. Thép ỉà gì? 
thiệu họp kim là gì? và giới thiệu: hợp 
kim của sắt có nhiều ứng dụng là gang 
và thép. 

GV: Cho HS quan sát mẫu vật (một HS: Quan sát mẫu vật. 
số đồ dùng bằng gang, thép) đồng thời 
yêu cầu HS liên hệ thực tế để trả lời 
câu hỏi sau: 


172 







http://tuhoctoan.net 


“Cho biết gang và thép có một số đặc 
điểm gì khác nhau?”. 

Kể một số ứng dụng của gang và 
thép? 


GV: (Có thể chiếu lên màn hình các 
nội dung trên) 

GV: Gang và thép có những đạc 
điểm, ứng dụng khác nhau như vậy, 
chúng có thành phần giống và khác 
nhau như thế nào ? 

GV: Chiếu lên màn hình: thành phần 
của gang và thép —» yêu cầu HS so 
sánh để biết được sự giống nhau và 
khác nhau về thành phần của gang và 
thép. 


HS: Một số đặc điểm khác nhau của 

gang và thép là: 

- Gang thường cứng và giòn hơn sắt. 

- Thép thường cứng, đàn hồi, ít bị ăn 
mòn. 

HS: Trả lời: 

- Gang trắng dùng để luyện thép, 
gang xám dùng để chế tạo máy 
móc, thiết bị. 

- Thép được dùng để chế tạo nhiều 
chi tiết máy, vật dụng, dụng cụ lao 
động. Đặc biệt, thép được dùng để 
làm vật liệu xây dựng, chế tạo 
phương tiện giao thông vận tải (tàu 
hỏa,, ô tô, xe gắn máy, xe đạp). 


HS: Nhận xét: 


Gang và thép đều là họp kim của sắt 
với cacbon và một số nguyên tố khác 
nhung trong gang: cacbon chiếm từ 2 
—> 5%, còn trong thép hàm lượng 
cacbon ít hơn (dưới 2%). 


173 





http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 3 

II. SẢN XUẤT GANG THÉP (13 phút) 


GV: Yêu cầu các nhóm HS đọc SGK 
và trả lời câu hỏi sau: 

(GV chiếu các câu hỏi lên màn hình 
để HS tập trung thảo luận) 

a) Nguyên liệu để sản xuất gang. 

b) Nguyên tắc để sản xuất gang. 

c) Quá trình sản xuất gang trong lò 
cao (viết các phương trình phản ứng 
chính xảy ra trong quá trình sản 
xuất gang). 


1. Sản xuất gang như thê nào? 

HS: Thảo luận nhóm để trả lời các 
câu hỏi trên. 

a) Nguyên liệu để sản xuất gang: 

- Quạng sắt, mamhetit (chứa Fe 3 0 4 
màu đen), quặng hematit (chứa 
Fe 2 0 3 ). 

- Than cốc, không khí giàu oxi và 
một số chất phụ gia khác như đá 
vôi CaC0 3 . 

b) Nguyên tắc sản xuất gang: 

Dùng cabon oxit khử sắt oxit ở nhiệt 
độ cao trong lò luyện kim (lò cao) 

c) Quá trình sản xuất gang trong lò cao: 

Các phương trình phản ứng chính xảy 
ra trong lò cao: 

c + ơ 2 —C0 2 

(r) (k) (k) 

c + C0 2 —2C0 

(r) (k) (k) 

Khí CO khử oxit sắt trong quạng 
thành sắt: 

3CO + Fe 2 0 3 —£-> 2Fe + 3CO : 

(k) (r) (r) (k) 


174 






http://tuhoctoan.net 


GV: Chiếu lên màn hình nội dung 
thảo luận của các nhóm. 

Khi chiếu phần nguyên liệu, GV kết 
hợp hỏi HS: ở Việt Nam, quạng sắt 
thường có ở đâu ? (quặng hematit có 
nhiều ở Thái Nguyên, Yên Bái, Hà 
Tĩnh). 

GV: Giải thích: Than cốc là gì ? 

Khi chiếu đến phần c, quá trình sản 
xuất, GV sử dụng tranh vẽ: “Sơ đồ lò 
cao” để giới thiệu thêm các nội dung: 

- CO khử các oxit sắt. Mặt khác, một 
số oxit khác có trong quặng như 
Mnơ 2 , Si0 2 ... cũng bị khử tạo thành 
Mn, Si... 

- Sắt nóng chảy hoà tan một số lượng 
nhỏ cacbon, và một số nguyên tố 
khác tạo thành gang lỏng. 

- GV giới thiệu: về sự tạo thành xỉ... 
GV: Yêu cầu các nhóm tiếp tục thảo 
luận để trả lời các câu hỏi sau: 

(GV chiếu lên màn hình): 

a) Nguyên liệu sản xuất thép. 

b) Nguyên tắc sản xuất thép. 

c) Quá trình sản xuất thép (viết các 
phương trình phản ứng xảy ra trong 
quá trình sản xuất thép). 


2. Sản xuất thép như thê nào? 

HS: Thảo luận nhóm: 

a) Nguyên liệu sản xuất thép là gang, 
sắt phế liệu và oxi. 

b) Nguyên tắc sản xuất thép: Oxi hoá 
một SỐ kim loại, phi kim để loại ra 
khỏi gang phần lớn các nguyên tố 
cacbon, silic, mangan... 

c) Quá trình sản xuất thép: 

Khí oxi oxi hoá sắt tạo thành FeO. 

Sau đó FeO sẽ oxi hoá một số nguyên 

tố trong gang như c, Si, s, p... 


175 



http://tuhoctoan.net 


Ví dụ: 

FeO + c —Fe + co 


—» sản phẩm thu được là thép. 


GV: Chiếu nội dung trả lời của các 
nhóm lên màn hình đồng thời, GV sử 
dụng tranh vẽ sơ đồ lò luyện thép để 
thuyết trình. 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (5 phút) 


GV: Yêu cầu một HS nhắc lại nội 
dung chính của bài (GV chiếu nội 
dung chính lên màn hình). 

GV: Yêu cầu HS làm bài luyện tập 
sau: 

Bài tập 1: Tính khối lượng gang có 
chứa 95% Fe sản xuất được từ 1,2 tấn 
quặng hematit (có chứa 85% Fe 2 0 3 ) 
biết rằng hiệu suất của quá trình là 
80%. 

GV: Hướng dẫn HS làm theo bước 
sau (GV chiếu lên màn hình): 

- Viết phương trình phản ứng. 

- Tính khối lượng Fe 2 0 3 có trong 1,2 
tấn quặng hematit. 

- Tính khối lượng sắt thu được theo 
phương trình hoá học (theo lí 
thuyết). 

- Tính khối lượng sắt thu được thực 
tế. 

- Tính khối lượng gang thu được 
thưc tế. 


HS: Nêu lại nội dung chính của bài. 


HS: Làm bài tập (theo sự hướng dẫn 
của GV). 

Phương trình hoá học: 

Fe 2 0 3 +3CO —°—+ 2Fe + 3C0 2 
Khối lượng Fe 2 0 3 có trong 1,2 tấn 
quặng hematit là: 

1? ^ 85 = 1,02 (tấn) 

100 

Theo phương trình: khối lượng sắt thu 

được (theo lí thuyết) là: 

1,02x112 . . 

—-U-_— = 0,714 (tấn) 

160 


176 








http://tuhoctoan.net 


Vì hiệu suất là 80% nên khối luợng sắt 
thu được thực tế là: 


0,714x80 

100 


= 0,5712 (tấn) 


Khối lượng gang thu được là: 


0,5712x100 

95 


= 0,6 (tấn) 


GV: Chiếu bài làm của một số HS lên 
màn hình và gọi HS khác nhận xét. 


Hoạt động 5 (2 phút ) 

DẶN DÒ - RA BÀI TẠP VỀ NHÀ 
GV: Dặn HS chuẩn bị và tự làm trước 
các thí nghiệm của bài “sự ăn mòn 
kim loại”. 

GV: Ra bài tập về nhà 5, 6 SGK 
trang 63. 

Phụ lục: PHIÊU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Tính khối lượng gang có chứa 95% Fe sản xuất được từ 1,2 tấn 
quặng hematit (có chứa 85% Fe 2 0 3 ) biết rằng hiệu suất của quá 
trình là 80%. 


Tiết 27 


Sự ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ 
BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

HS biết: 

• Khái niệm về sự ăn mòn kim loại. 

• Nguyên nhân làm kim loại bị ăn mòn và các yếu tố ảnh hưởng đến sự 
ăn mòn, từ đó biết cách bảo vệ các đồ vật bằng kim loại. 


177 








http://tuhoctoan.net 


2. Kĩ năng 

• Biết liên hệ với các hiện tượng trong thực tế về sự ăn mòn kim loại, 
những yếu tố ảnh hưởng và bảo vệ kim loại khỏi sự ăn mòn. 

• Biết thực hiện các thí nghiệm nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến 
sự ăn mòn kim loại, từ đó đề xuất biện pháp bảo vệ kim loại. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

• Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• Một số đồ dùng đã bị gỉ. 

HS: Chuẩn bị trước một tuần: thí nghiệm “ảnh hưởng của các chất trong môi 
trường đến sự ăn mòn kim loại”. 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (10 phút) 

GV: Kiểm tra lí thuyết HS 1: I HS1: Trả lời lí thuyết. 

Thế nào là họp kim? So sánh thành 
phần, tính chất và ứng dụng của gang 
và thép. 

GV: Kiểm tra HS 2. HS2: Trả lời lí thuyết. 

Nêu: Nguyên liệu, nguyên tắc sản 
xuất gang. Viết các phương trình phản 
ứng hoá học. 

Hoạt động 2 

I. THẾ NÀO LÀ SựẢN MÒN KIM LOẠI? (5 phút) 

GV: Cho HS quan sát một số đồ dùng HS: Xem tranh và quan sát đồ vật bị 
bị gỉ (như con dao bị gỉ...) sau đó GV gỉ. 


178 






http://tuhoctoan.net 


yêu cầu HS đưa ra khái niệm về sự ăn 
mòn kim loại. 


HS: Nêu khái niệm: 


GV: Chiếu lên màn hình khái niệm về 
sự ăn mòn kim loại. 

GV: Giải thích nguyên nhân của sự ăn 
mòn kim loại sau đó cho HS đọc lại 
trong SGK. 


Sự phá huý kim loại, hợp kim do tác 
dụng hoá học trong môi trường được 
gọi là sự ăn mòn kim loại. 


HS: Nghe giảng và đọc SGK. 


Hoạt động 3 

II. NHŨNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐÊN SựẢN mòn kim loại? 

(10 phút) 


GV: Yêu cầu HS quan sát thí nghiệm 
(HS đã được hướng dẫn để chuẩn bị từ 
trước). 

GV: Gọi HS nêu nhận xét (GV chiếu 
nội dung nhận xét lên màn hình). 


1. Ánh hưởng của các chất trong 

môi trường 

HS: Nhận xét hiện tượng: 

- Ớ ống nghiệm 1: (đinh sắt trong 
không khí khô) không bị ăn mòn. 

- Ớ ống nghiệm 2: đinh sắt trong 
nước có hoà tan oxi (không khí) bị 
ăn mòn chậm. 

- Ớ ống nghiệm 3: đinh sắt trong 
dung dịch muối ăn: bị ăn mòn 
nhanh. 

- Ớ ống nghiệm 4: đinh sắt trong 
nước cất không bị ăn mòn. 


GV: Từ các hiện tượng trên, các em 
hãy rút ra kết luận? 


179 




http://tuhoctoan.net 


(GV chiếu lên màn hình sau khi HS đã 
phát biểu) 


GV: Thuyết trình: 

Thực nghiệm cho thấy: ở nhiệt độ cao 
sẽ làm cho sự ăn mòn kim loại xảy ra 
nhanh hơn: ví dụ: thanh sắt trong bếp 
than bị ăn mòn nhanh hơn thanh sắt để 
ở nơi khô ráo, thoáng mát. 


HS: Nêu kết luận: 

Sự ăn mòn kim loại không xảy ra hoặc 
xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào 
thành phần của môi trường mà nó tiếp 
xúc. 

2. Ảnh hưởng của nhiệt độ 


HS: Nghe giảng và ghi bài: 


Hoạt động 4 

III. LÀM THẾ NÀO ĐỂ BAO VỆ CÁC Đồ VẬT 
BẰNG KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN? (15 phút) 


GV: Chiếu câu hỏi đề mục lên màn 
hình: “Vì sao phải bảo vệ kim loại để 
các đồ vật bằng kim loại không bị ăn 
mòn” và yêu cầu HS các nhóm thảo 
luận nêu các biện pháp để bảo vệ kim 
loại mà các em thấy thường dược áp 
dụng trong thực tế. 

GV: Chiếu ý kiến của các nhóm lên 
màn hình và tổng kết lại: 

Các biện pháp mà các em nêu có thể 
được chia làm hai biện pháp chính: 

1) Ngăn không cho kim loại tiếp xúc 
với môi trường. 

2) Chế tạo hợp kim ít bị ăn mòn. 

GV: Yêu cầu các HS hệ thống lại các 
biện pháp bảo vệ kim loại theo ý 
chính. 


HS: Thảo luận nhóm kĩ lưỡng để có 
thể liệt kê được nhiều cách bảo vệ kim 
loại trong thực tế. 


HS: Các biện pháp bảo vệ kim loại là: 

1) Ngăn không cho kim loại tiếp xúc 
với môi trường. 


180 




http://tuhoctoan.net 


GV: Gọi HS đọc phần “Em cố biết”: 
Qui trình bảo vệ một sô máy móc. 


Ví dụ: 

- Sơn, mạ, bôi dầu mỡ... lên trên bề 
mặt kim loại. 

- Để đồ vật ở nơi khô ráo, thường 
xuyên lau chùi sạch sẽ. 

- Rửa sạch sẽ đồ dùng, dụng cụ lao 
động và tra dầu mỡ. 

2) Chế tạo hợp kim ít bị ăn mòn; thí 
dụ như cho thêm vào thép một số kim 
loại như crom, niken... 


Hoạt động 5 

CỦNG CỐ - RA BÀI TẬP VỀ NHÀ 
GV: Yêu cầu HS nhăc lại nội dung 
chính của bài. 

Bài tập về nhà: 2, 4, 5 SGK trang 67. 


Tiết 28 


LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM LOẠI 


A. MỤC TIÊU 

• HS được ôn tập, hệ thống lại các kiến thức cơ bản. So sánh được tính 
chất của nhôm với sắt và so sánh với tính chất chung của kim loại. 

• Biết vận dụng ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học của kim loại để xét và 
viết các phương trình hóa học. Vận dụng để làm các bài tập định tính và 
định lượng. 


181 






http://tuhoctoan.net 


B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

• Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• Những tấm bìa về tính chất, thành phần, ứng dụng của gang thép. 
HS: Ôn tập lại các kiến thức có trong chương. 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ (22 phút) 


GV: Chiếu lên màn hình mục tiêu của 
tiết ôn tập- Nhũng kiến thức, kĩ năng 
cần được ôn lại trong tiết học. 

GV: Yêu cầu HS nhắc lại các tính chất 
hoá học của kim loại (sau đó GV chiếu 
lên màn hình). 


GV: Yêu cầu HS viết dãy hoạt động 
hoá học của một số kim loại (GV chiếu 
lên màn hình). 

Gọi HS nêu ý nghĩa của dãy hoạt động 
hoá học của kim loại (GV chiếu lên 
màn hình) 


1. Tính chất hoá học của kim loại 

HS: Nêu các tính chất hoá học của 
kim loại: 

- Tác dụng với phi kim; 

- Tác dụng với dung dịch axit; 

- Tác dụng với dung dịch muối. 

HS: Viết dãy hoạt động hoá học của 
một số kim loại: K, Na, Mg, Al, Zn, 
Fe, Pb, H, Cu, Ag, Au. 

* Ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học 
của kim loại: 

- Mức độ hoạt động hoá học của các 
kim loại giảm dần từ trái qua phải. 

- Kim loại đứng trước Mg (K, Na, 
Ba, Ca...) phản ứng với nước ở 
điều kiện thường. 


182 





http://tuhoctoan.net 


GV: Chiếu câu hỏi lên màn hình . 

Các em hãy viết phưong trình hoá học 
minh hoạ cho các phản ứng sau: 

* Kim loại tác dụng được với phi kim 

- Clo 

- oxi 

- Lưu huỳnh. 

* Kim loại tác dụng với nước. 

* Kim loại tác dụng với dung dịch axit. 

* Kim loại tác dụng với dung dịch 
muối. 

(GV chiếu câu hỏi trên màn hình) 


GV: Chiếu câu hỏi đề mục 2 lên màn 
hình và yêu cầu các nhóm HS thảo luận 
để: 

- So sánh được tính chất hoá học của 
nhôm và sắt. 

- Viết được các phương trình phản 
ứng minh hoạ. 


- Kim loại đúng trước H phản ứng 
với một số dung dịch axit (HC1, 
H 2 S0 4 loãng...). 

- Kim loại đứng trước (trừ Na, Ba, 
Ca,K...) đẩy được kim loại đúng 
sau ra khỏi dung dịch muối. 

HS: Viết phương trình hoá học: 

* Kim loại tác dụng với phi kim 

3Fe + 2 ơ 2 —Fe 3 0 4 
Cu + Cl 2 —CuCl 2 

2Na + s —Na 2 S. 

* Kim loại tác dụng với nước: 

2K + 2H 2 0 -> 2KOH + H 2 

* Kim loại tác dụng với dung dịch 
axit: 

Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 

* Kim loại tác dụng với dung dịch 
muối: 

Cu + 2AgN0 3 -> Cu(N 0 3 ) 2 +2Ag 

2. Tính chất hoá học của kim loại 
nhôm và sắt có gì giông nhau và 
khác nhau 

HS: Thảo luận nhóm. 


183 






http://tuhoctoan.net 


GV: Chiếu ý kiến của các nhóm HS lên 
màn hình. 


a) Tính chất hoá học giống nhau: 

- Nhôm, sắt có những tính chất hoá 
học của kim loại. 

- Nhôm, sắt đều không tác dụng với 
HN0 3 đặc nguội và H 2 S0 4 đặc 
nguội, 

h) Tính chất hoá học khác nhau: 

- Nhôm có phản ứng với kiềm, còn 
sắt thì không tác dụng với kiềm. 

- Trong các hợp chất, nhôm chỉ có 
hoá trị III, còn sắt có cả hai hoá trị 
II và III. 


GV: Yêu cầu HS làm bài luyện tập 1 
(GV chiếu đề bài tập lên màn hình). 


Bài tập 1: Viết các phương trình hoá 
học biểu diễn sự chuyển hóa sau đây: 

a) AI —ì-> A1 2 (S0 4 ) 3 —ỉ-> AICI 3 
-^->Al(OH ) 3 —i-> A1 2 0 3 —Ỉ->A1 

—^ai 2 o 3 —ỉ-» A1(N0 3 ) 3 

b) FeCl 2 —> Fe(OH ) 2 -^->FeS0 4 

c 

4 FeCỊ, —>Fe(OH ) 3 —!UFe 2 0 3 
—»Fe —Fe ,0 4 
GV: Chiếu bài làm của HS lên màn 
hình và gọi các HS khác nhận xét. 


HS: Làm bài tập vào vở: 
a) 

1) 2A1 + 3 H 2 S0 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 +3H 2 

2) A1 2 (S0 4 ) 3 +3BaCl 2 -> 3BaS0 4 

+ 2A1C1 3 

3) A1C1 3 +3KOH -> Al(OH ) 3 +3KC1 

4) 2Al(OH ) 3 —A1 2 0 3 + 3H 2 0 

5) 2A1 2 0 3 __> 4A1 + 30 2 

điện phân nóng chày 


184 


















http://tuhoctoan.net 



6 ) 4AI +30 2 ->• 2AỊA 

7) A1 2 ơ 3 + 6 HNO 3 -> 2A1(N0 3 ) 3 

+ 3 H 2 0 
b) 

1) Fe + 2HC1 ->• FeCl 2 + H 2 

2) FeCl 2 +2NaOH -> Fe(OH ) 2 

+2NaCl 

3) Fe(OH ) 2 + H 2 S0 4 -> FeS0 4 

+2 H 2 0 

4) 2Fe + 3C1 2 '° > 2FeCl 3 

5) FeCl 3 + 3KOH -> Fe(OH ) 3 +3KC1 

6 ) 2Fe(OH ) 3 —!%• Fe 2 0 3 +3 H 2 0 

7) Fe 2 0 3 +3H, —2Fe +3 H 2 0 

8 ) 3Fe + 20, '° > Fe 3 0 4 

3. Hợp kim của sắt: thành phần, 
tính chất và sản xuất gang, thép 


GV: Các em hãy dán những tấm bìa 
vào bảng trên cho phù họp. 

(GV dùng bảng phụ hoặc yêu cầu HS HS: Các nhóm thảo luận để dán bìa (1 
kẻ sẵn bảng vào khổ giấy A2) -> 2 phút) hoặc thảo luận để điền các 

Hoặc có thể cho HS tự điền các nội phần thành phần, tính chất, cách sản 
dung có trong bảng cho phù họp mà xuất gang, thép vào bảng cho phù hợp. 
không cần dùng bộ bìa. 


185 













http://tuhoctoan.net 


Bảng sau khi đã được HS điền dầy đủ như sau: 



Gang 

Thép 

Thành phần 

Là hợp kim của sắt và cacbon 
với một số nguyên tố khác, 
trong đó hàm lượng cacbon từ 2 
->5% 

Là hợp kim của sắt với 
cacbon và một số nguyên tố 
khác. Trong đó hàm lượng 

cacbon <2% 

Tính chất 

Giòn, không rèn, không dát 
mỏng được 

Đàn hồi, dẻo (có thể rèn, dát 
mỏng, kéo sợi được), cứng 

Sản xuất 

Trong lò cao 

Nguyên tắc: dùng co để khử 
các oxit sắt ở nhiệt độ cao 

Fe 2 0 3 +3C0 —> 2Fe 

+ 3C0 2 

Trong lò luyện thép 

Nguyên tắc: oxi hoá các 
nguyên tố c, Mn, Si, p... có 
trong gang 

FeO + c —Fe + co 


4. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ 
kim loại không bị ăn mòn 


GV: Chiếu lên màn hình các câu hỏi HS: Trả lời các câu hỏi (các HS khác 
sau và yêu cầu HS trả lời lần lượt: bổ sung). 


- Thế nào là sự ăn mòn kim loại? 


- Những yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn 
mòn kim loại ? 

- Tại sao phải bảo vệ kim loại không 
bị ăn mòn ? 

- Những biện pháp bảo vệ kim loại 
không bị ăn mòn ? 

Hãy lấy ví dụ minh hoạ. 

(GV có thể chuẩn bị trước để chiếu 

phần câu trả lời lên màn hình sau khi 

HS đã trả lời và bổ sung) 


186 











http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 2 
II. BÀI TẬP (20 phút) 


GV: Chiếu đề bài luyện tập 2 (trong 
phiếu học tập) lên màn hình. 

Bài tập 2: Có các kim loại Fe, Al, Cu, 
Ag Hãy cho biết trong các kim loại 
trên, kim loại nào tác dụng được với: 

a) Dung dịch HC1 

b) Dung dịch NaOH 

c) Dung dịch CuS0 4 

d) Dung dịch AgN0 3 . 

Viết các phưong trình phản ứng xảy 
ra. 


GV: Chiếu bài làm của HS lên màn 
hình, yêu cầu HS giải thích và gọi các 
HS khác nhận xét. 

GV: Yêu cầu HS làm bài tập 3: 


HS: Làm bài tập vào vở: 

a) Những kim loại tác dụng được với 
dung dịch HC1 là: Fe, Al: 

Phương trình: 

Fe + 2HC1 FeCl 2 + H 2 
2A1 + 6HC1 -> 2A1C1 3 + 3H 2 

b) Những kim loại tác dụng được với 
dung dịch NaOH là: AI 

2A1 + 2NaOH +2H 2 0 -> 2NaAlơ 2 

+ 3H 2 

c) Những kim loại tác dụng được với 
dung dịch CuSƠ 4 là: Al, Fe 
Phương trình: 

2A1 + 3 CuS0 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 +3Cu 
Fe + CuS0 4 -> FeS0 4 + Cu 

d) Những kim loại tác dụng được với 
dung dịch AgN0 3 là: Al, Fe, Cu. 

Phương trình: 

AI +3 AgNƠ 3 -> A1(N0 3 ) 3 +3Ag 
Fe +2 AgN0 3 -> Fe(N0 3 ) 2 +2Ag 
Cu + 2 AgN0 3 -> Cu(N0 3 ) 2 +2Ag 


187 



http://tuhoctoan.net 


Bài tập 3: Hoà tan 0,54 gam một kim 
loại R (có hoá trị m trong hợp chất) 
bằng 50 ml dung dịch HC1 2M. Sau 
phản ứng thu được 0,672 lít khí (ở 
đktc). 

a) Xác định kim loại R 

b) Tính nồng độ mol của dung dịch 
thu được sau phản ứng 

(GV có thể gọi HS làm từng bước, 
đồng thời GV chiếu từng phần bài giải 
lên màn hình) 


GV: Nhận xét và chấm điểm. 


HS: Làm bài tập 3: 
Phưong trình: 

2R + 6HC1 -> 2RC1 3 +3H 
V 0,672 


n H = 


22,4 22,4 

Theo phương trình: 

0,03 X 2 


= 0,03 (mol) 


n„ = 


n H, x2 


= 0,02 (mol) 


M r = ” = M =27 
n 0,02 

Vậy R là AI 

b) n HC | = (đầu bài) C M X V = 2 X 0,05 

= 0,1 (mol) 

n HC1 = (phản úng) = 2xn W: = 2x 0,03 

= 0,06 (mol) 

n Hci = 0,1 - 0,06 = 0,04 (mol) 
n Aici = n Ai = 0,02 (mol) 


c 


_ n _ 0,02 

M Air, = 77 = — = 0,4 M 

MAIC1 3 y 0,05 


C M HCldư=^ =^51 =0,8 M 
V 0,05 


Hoạt động 3 

DẶN DÒ - RA BÀI TẬP VỀ NHÀ (2 phút) 
GV: Dặn dò HS chuẩn bị cho buổi 
thực hành. 

Ra bài tập về nhà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
SGK trang 69. 


188 










http://tuhoctoan.net 


Phụ luc: PHIÊU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Viết các phương trình hoá học biểu diễn sự chuyển hóa sau đây: 

a) AI —u A1 2 (S0 4 ) 3 —ỉ-> A1C1 3 —Al(OH ) 3 —A1 2 Ơ 3 

—» AI —» AI 9 O 3 —^ A1(N0 3 ) 3 

b) Fe —> FeCl 2 ^->Fe(OH ) 2 -^->FeSƠ 4 

. ... 

FeCl 3 —>Fe(OH ) 3 —5->FeA —^->Fe —ỉ-» Fe 3 0 4 
Bài tập 2: Có các kim loại Fe, Al, Cu, Ag. Hãy cho biết trong các kim loại 
trên, kim loại nào tác dụng được với: 

a) Dung dịch HC1 

b) Dung dịch NaOH 

c) Dung dịch CuS0 4 

d) Dung dịch AgN0 3 . 

Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

Bài tập 3: Hoà tan 0,54 gam một kim loại R (có hoá trị III trong hợp chất) 
bằng 50 ml dung dịch HC1 2M. Sau phản ứng thu được 0,672 lít khí 
(ở đktc) 

a) Xác định kim loại R 

b) Tính nồng độ mol của dung dịch thu được sau phản ứng. 


Tiết 29 


THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
CỦA NHÔM VÀ SẮT 


A. MỤC TIÊU 

• Khắc sâu kiến thức hoá học của nhôm và sắt. 

• Tiếp tục rèn luyện kĩ năng thực hành hoá học, khả năng làm thực hành 
hoá học. 

• Rèn luyện ý thức cẩn thận, kiên trì trong học tập và thực hành hoá học. 

189 


















http://tuhoctoan.net 


B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất để HS làm thực hành theo nhóm gồm: 

• Dụng cụ: 

- Đèn cồn 

- Giá sắt + kẹp sắt 

- Ong nghiệm 

- Giá ống nghiệm 

- Nam châm. 

• Hoá chất: 

- Bột nhôm (đựng trong lọ có nút đục nhiều lỗ nhỏ) 

- Bột sắt 

- Bột lưuhuỳnh 

- Dung dịch NaOH. 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

I. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 

1. THÍ NGHIỆM 1: TÁC DỤNG CỦA NHÔM VỚI OXI (6 phút) 


GV: Ồn định tổ chức, nêu qui định 
của buổi thực hành và kiểm tra sự 
chuẩn bị. 

GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm 1: 

Rắc nhẹ bột nhôm trên ngọn lửa đèn 
cồn. 

GV: Các em hãy nhận xét hiện tượng 
và viết phưong trình phản ứng hoá học 
giải thích (quan sát kĩ trạng thái, màu 
sắc của chất tạo thành). 


HS: Làm thí nghiệm theo sự hướng 
dẫn của GV. 

HS: Nhận xét hiện tượng và viết 
phưong trình phản ứng. 


190 







http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 2 

2. THÍ NGHIỆM 2: TÁC DỤNG CỦA SẮT 
VỚI LUƯ HUỲNH (10 phút) 


GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm. 


HS: Làm thí nghiệm theo nhóm 


- Lấy một thìa nhỏ hỗn họp bột sắt 
và bột lưu huỳnh (theo tỉ lệ 7:4 về 
khối lượng) vào ống nghiệm. 


- Đun nóng ống nghiệm trên ngọn 
lửa đèn cồn. 


GV: Yêu cầu HS quan sát hiện tượng. 
Cho biết màu sắc của sắt, lưu huỳnh, 
hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh và của 
chất tạo thành sau phản ứng. 

GV có thể hướng dẫn HS dùng nam 
châm hút hỗn hợp trước và sau phản 
ứng đến thấy rõ sự khác nhau về tính 
chất của các chất tham gia phản úng 
và sản phẩm 


HS: Nêu hiện tượng: 

Trước thí nghiệm: 

- Bột sắt có màu trắng xám, bị nam 
châm hút. 

- Bột lưu huỳnh: có màu vàng nhạt. 


- Khi đun hỗn họp trên ngọn lửa đèn 
cồn: hỗn hợp cháy nóng đỏ, phản 
ứng toả nhiều nhiệt. 

- Sản phẩm tạo thành khi để nguội là 
chất rắn màu đen, không có tính 
nhiễm từ (không bị nam châm hút). 


Phương trình: 

Fe + s —FeS 


Hoạt động 3 

3.THÍ NGHIỆM 3: NHẬN BIẾT Mỗi kim loại ai, Fe 
ĐƯỢC ĐỤNG TRONG 2 LỌ KHÔNG DÁN NHÃN (16 phút) 

GV: Nêu vấn đề: 


191 





http://tuhoctoan.net 


Có hai lọ không dán nhãn đựng 2 kim 
loại (riêng biệt): Al, Fe 


Em hãy nêu cách nhận biết ? 
GV: Gọi HS nêu cách làm. 


HS: Nêu cách làm: 


GV: Yêu cầu HS tiến hành thí 
nghiệm. 

GV: Gọi đại diện HS báo cáo kết quả, 
giải thích và viết phương trình hoá 
học. 


- Lấy một ít bột kim loại Al, Fe vào 
2 ống nghiệm 1 và 2. 

- Nhỏ 4 giọt dung dịch NaOH vào 
từng ống nghiệm. 

HS: Tiến hành thí nghiệm, quan sát, 
giải thích và viết phương trình phản 
úng (nếu đối tượng HS là HS giỏi). 

HS: Báo cáo kết quả thí nghiệm và 
giải thích, viết phương trình phản ứng. 


Hoạt động 4 

CÔNG VIỆC CƯÔÌ Bưốl THỰC HÀNH (13 phút) 

GV: Hướng dẫn HS thu dọn hoá chất, 
rửa ống nghiệm, thu dọn dụng cụ,vệ 
sinh phòng thí nghiệm. 

GV: Nhận xét buổi thực hành và II. VIÊT BẢN TƯỜNG TRÌNH 
hướng dẫn HS làm tường trình theo HS viết tường trình theo mẫu. 
mẫu. 


192 



http://tuhoctoan.net 


Tiết 30-31 


ỒN TẬP HỌC KÌ I 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

Củng cố, hệ thống hoá kiến thức về tính chất của các hợp chất vô cơ, kim 
loại để HS thấy được mối quan hệ giữa đơn chất và họp chất vô cơ. 

2. Kĩ năng 

• Từ tính chất hoá học của các chất vô cơ, kim loại, biết thiết lập sơ đồ 
biến đổi từ kim loại thành các chất vô cơ và ngươc lại, đồng thời xác 
định được các mối liên hệ giữa từng loại chất. 

• Biết chọn đúng các chất cụ thể làm ví dụ và viết các phương trình hoá 
học biểu diễn sự biến đổi giữa các chất. 

• Từ các biến đổi cụ thê rút ra được mối quan hệ giữa các loại chất. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

• Máy chiếu, giấy trong, bíít dạ. 

• Hệ thống câu hòi, bài tập. 

HS: Ôn tập các kiến thức đã học trong học kì I. 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 


1. Sự chuyển đổi kim loại thành các loại hợp chất vô cơ (10 phút) 


GV: Nêu mục tiêu của tiết ôn tập và 
các nội dung kiến thức cần được 
luyện tập trong tiết này (GV chiếu 
lên màn hình). 


HS: Nghe. 


193 








http://tuhoctoan.net 


GV: Yêu cầu HS các nhóm thảo 
luận nội dung sau: 

- Từ kim loại có thể chuyển hoá 
thành những loại hợp chất nào? 
Viết so đồ các chuyển hoá đó. 

- Viết phương trình hoá học minh 
hoạ cho các dãy chuyển hoá mà 
các em lập được. 

GV: Chiếu lên màn hình các sơ đồ 
chuyển hoá kim loại thành các hợp 
chất vô cơ (của HS) và yêu cầu các 
em lần lượt viết phương trình phản 
ứng minh hoạ. 
a) Kim loại —> muối: 

GV: Gọi một HS nêu ví dụ: 

GV: Em hãy viết phương trình hoá 
học minh hoạ. 

HS: Thảo luận nhóm. 

HS: Nêu ví dụ: 

- Zn —> ZnS0 4 

- Cu -> CuCl 2 

- Zn + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 +H 2 

- Cu +CL —CuCL 

b) Kim loại —> bazơ —> muối, —» 

muối 2 

GV: Gọi HS nêu ví dụ và viết các 
phương trình hoá học để minh hoạ 

HS: Nêu ví dụ 

Na—ỉ—»NaOH -^Na,S0 4 

—»NaCl 

Phương trình: 

1) 2Na+2H 2 0 -> 2NaOH + H 2 

2) 2NaOH + H 2 SƠ 4 Na 2 S0 4 

+2H 2 0 

3) Na 2 S0 4 +BaCl 2 -> 2NaCl +BaS0 4 

GV: Làm tương tự như vậy đối với 
các sơ đồ chuyển hoá còn lại. 



194 







http://tuhoctoan.net 


c) Kim loại —» oxit bazơ —> bazơ 
—> muối, —> muối 2 


d) Kim loại —» oxit bazo —> muối) 
—» bazơ —> muối 2 —> muối 3 


2. Sự chuyến đỏi các loại hợp ( 

GV: Cho các nhóm HS thảo luận để 
viết các sơ đồ chuyển hoá các hợp 
chất vô cơ, thành kim loại (lấy ví dụ 
minh hoạ và viết phuơng trình hoá 
học) 


HS: Ví dụ: 

c) Ba —BaO ^-+Ba(OH) 2 
—> BaC0 3 —BaCl 2 
Phuơng trình hóa học: 

1) 2Ba+ơ 2 -> 2BaO 

2) BaO+ H 2 0 -> Ba(OH) 2 

3) Ba(OH) 2 +C0 2 -> BaCO, +H 2 Ơ 

4) BaC0 3 +2HC1 -> BaCl 2 + H 2 Ơ + C0 2 
HS: lấy ví dụ: 

Cu —-> CuO —ỉ-» CuS0 4 —ỉ-> 
Cu(OH) 2 « >CuCl 2 —^ Cu(N 0 3 ) 2 
Phuơng trình: 

1) 2Cu +0 2 —^ 2CuO 

2) CuO +H 2 S0 4 -> CuS0 4 +H 2 0 

3) CuS0 4 +2KOH—» Cu(OH) 2 +K 2 S0 4 

4) Cu(OH) 2 +2HC1 -> CuC1 2 +2H 2 0 

5) CuCl 2 +2AgN0 3 —» Cu(N0 3 ) 2 +2AgCl 

lất vô cư thành kim loại (10 phút) 

HS: Thảo luận nhóm: 

Các sơ đồ chuyển hoá các họp chất vô 
cơ thành kim loại 

a) Muối —» kim loại 
Ví dụ: CuCl 2 -> Cu 
Phương trình: 

CuCl 2 +Fe -> Cu +FeCl 2 

b) Muối —> bazơ —> oxit bazơ —> kim 
loại 

Ví dụ: 

Fe 2 (S0 4 ) 3 —■!—» Fe(OH) 3 _ L-> Fe 2 0 3 

—^Fe 


195 


















http://tuhoctoan.net 


GV: Chiếu lên màn hình sơ đồ 
chuyển hoá mà HS viết (có thể chiếu 
lần luợt từng sơ đồ rồi cho HS cả lớp 
nhận xét). 


Phuơng trình: 

1) Fe 2 (S0 4 ) 3 +6K0H -> 2 Fe(OH) 3 

+3K 2 S0 4 

2) 2Fe(OH) 3 —Fe 2 ơ 3 +3H 2 0 

3) Fe 2 ơ 3 +3CO -£-> 2Fe +3CƠ 2 

c) Bazơ —» muối —» kim loại 
Ví dụ: 

Cu(OH), —!->CuS0 4 —Cu 
Phuơng trình: 

1) Cu(OH) 2 +H 2 S0 4 -> CuS0 4 +2H 2 0 

2) 3 CuS0 4 +2A1 -> A1 2 (S0 4 ) 3 +3Cu 

d) Oxit bazơ —> kim loại 
Ví dụ: 

CuO -> Cu 
Phuơng trình: 

CuO + H 2 Cu +H 2 0 


Hoạt động 2 
II. BÀI TẬP (24 phút) 

GV: Chiếu để bài luyện tập số 1 
(phiếu học tập) lên màn hình rồi yêu 
cầu HS làm bài tập vào vở. 

Bài tập 1: Cho các chất sau: CaCƠ 3 , HS: Làm bài tập 1 vào vở 
FeSƠ 4 , H 2 S0 4 , K 2 C0 3 , Cu(OH) 2 , MgO 

- Gọi tên, phân loại các chất trên 

- Trong các chất trên chất nào tác 
dụng với: 


196 








http://tuhoctoan.net 


a) Dung dịch HC1 

b) Dung dịch KOH 

c) Dung dịch BaCl 2 . 

Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

GV: Có thể hướng dẫn HS làm bài tập 
bằng cách kẻ bảng 

(Nếu cần, GV gọi HS nhắc lại các tính 
chất của axit, dung dịch bazơ, dung 
dịch muối —» GV chiếu lên màn hình 
để HS viết các phương trình phản ứng 
cho đủ và đúng) 


7T 

Công 

thức 

Phân loại 

Tên gọi 

Tác 

dụng 

với 

dung 

dịch 

HCI 

Tác dụng 

1 /ới dung 

dịch KOH 

Tác dụng 

với dung 

dịch SaC/ 2 

1 

CaC0 3 

Muối không tan 

canxi cacbonat 

X 



2 

FeS0 4 

Muối tan 

Sắt (II) suntat 


X 

X 

3 

h 2 so 4 

axit 

axit sunturic 


X 

X 

4 

k 2 co 3 

Muối tan 

kali cacbonat 

X 


X 

5 

Cu(OH) 2 

bazơ không tan 

Đồng (II) hiđroxit 

X 



6 

MgO 

oxit bazơ 

magie oxit 

X 




a) Các chất tác dụng với dung dịch HC1: 
CaC0 3 , K 2 C0 3 Cu(OH) 2 MgO 
Phương trình: 


197 


















http://tuhoctoan.net 


GV: Chiếu bài làm của một số HS 
lên bảng và tổ chức để cả lớp nhận 
xét. 

1) CaC0 3 +2HC1 -> CaCl 2 +H 2 0+ cơ 2 

2) K 2 C0 3 +2HC1 -> 2KC1+H 2 0+C0 2 

3) Cu(OH) 2 +2HC1 -> CuC1 2 +2H 2 0 

4) Mg0+2HC1 -> MgCl 2 +H 2 0 

b) Các chất tác dụng được với dung dịch 
KOH là: FeS0 4 , H 2 S0 4 

Phương trình: 

5) FeS0 4 +2K0H -> Fe(OH) 2 

+k 2 so 4 

6) H 2 S0 4 +2KOH -> K 2 S0 4 +2H 2 0 

c) Các chất tác dụng được với dung dịch 
BaCl 2 là: FeS0 4 , H 2 SƠ 4 , K 2 CƠ 3 

Phương trình: 

7) FeS0 4 +BaCl 2 -> FeCl 2 +BaSƠ 4 

8 ) H 2 S0 4 +BaCl 2 -> 2HC1 + BaS0 4 

9) K 2 C0 3 +BaCl 2 -» 2KC1 +BaCƠ 3 

GV: Chiếu bài luyện tập 2 lên màn 
hình: 


Bài tập 2 : Hoà tan hoàn toàn 4,54 
gam hỗn hợp gồm Zn, ZnO bằng 
lOOml dung dịch HC1 1,5M. Sau 
phản ứng thu được 448 cm 3 khí (ở 
đktc) 

a) Viết các phương trình phản ứng 
xảy ra. 

b) Tính khối lượng của mỗi chất có 
trong hỗn hợp ban đầu. 

c) Tính nồng độ mol của các chất có 
trong dung dịch khi phản ứng kết 
thúc (giả thiết rằng thể tích của 



198 



http://tuhoctoan.net 


dung dịch sau phản ứng thay đổi 
không đáng kể so với thể tích của 
dung dịch axit). 

GV: Gọi một HS lên viết phương 
trình phản ứng và đổi số liệu trên 
bảng, các HS làm bài tập vào vở. 

a) 

HS: viết phương trình phản ứng: 

Zn +2HC1 —» ZnCl 2 +H 2 (1) 

ZnO + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 0 (2) 

b) 

Đổi số liệu: 

n HCI =C M X V =1,5 X 0,1 = 0,15 (mol) 

Đổi 448 cm 3 khí = 0,448 (lít) 

V 0,448 

n H = = ’ =0,02(mol) 

2 22,4 22,4 

GV: Gợi ý để HS so sánh sản phẩm 
của phản ứng 1 và 2. Từ đó, biết sử 
dụng số mol H 2 để tính ra số mol Zn 
— » Gọi HS làm tiếp phần b. 

HS: Theo phương trình 1: 
n Zn = n H = 0,02 (mol) 

— » m Zn = n X M = 0,02 X 65 = 1,3 (gam) 

GV: Gọi một HS nêu phương hướng 
làm phần c. Sau đó GV yêu cầu HS 
cả lớp làm bài tập vào vở. 

GV: Chiếu bài làm phần c của một 
số HS lên màn hình và gọi HS khác 
nhận xét. 

m ZnO = m hỗn hợp “ m Zn 

= 4,54 -1,3 = 3,24 (gam) 
c) Dung dịch sau phản ứng có ZnCl 9 và 
có thể có HC1 dư. 

Theo phương trình 1 : 

n HC | phản ứng = 2 xn Ho = 2 x 0,0 2 

= 0,04 (mol) 
n Znd 2 (1) = n Zn = 0-02 (mol) 


199 





http://tuhoctoan.net 


Theo phương trình 2: 

m 3,24 _ 

n z Q = 7^7 = ~~- = 0,04 (mol) 
M 81 

n ZnCl 2 (2) = n ZnO= 0 ’ 04 (mol) 


n HCi ( 2 ) - 2 X n Zn o - 2 X 0,04 


= 0,08 (mol) 

n HCl phản ứng - n HCl (1) + n HCl (2) 

= 0,04 + 0,08 = 0,12 (mol) 
—» dung dịch sau phản ứng có HC1 dư 
n Hcidư = 0,15 - 0,12 = 0,03 (mol) 
n ZnC j 2 = 0,02 + 0,04 = 0,06 (mol) 


c 


HCldư 


n 

V 


0,03 


'M 


ZnCl2 


0,1 

n _ 0,06 

ỹ-~ÕĨ 


= 0,3M 


= 0,6(M) 


GV: Chốt lại cách làm bài tập hỗn 
hợp (có dạng như bài tập vừa làm). 


Hoạt động 3 (1 phút) 

GV: Dặn dò HS ôn tập để chuẩn bị 
kiểm tra học kì. 

Ra bài tập về nhà: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 SGK trang 72 

Phụ luc: PHIÊU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Cho các chất sau: CaC0 3 , FeS0 4 , H 2 S0 4 , K 2 C0 3 , Cu(OH) 2 , MgO 
Gọi tên, phân loại các chất trên 
Trong các chất trên chất nào tác dụng với: 

a) Dung dịch HC1 

b) Dung dịch KOH 

c) Dung dịch BaClọ 


200 






http://tuhoctoan.net 


Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

Bài tập 2: Hoà tan hoàn toàn 4,54 gam hỗn hợp gồm Zn, ZnO bằng lOOml 
dung dịch HC1 1,5M. Sau phản ứng thu được 448 cm 3 khí (ở đktc). 

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

b) Tính khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu. 

Tính nồng độ mol của các chất có trong dung dịch khi phản ứng kết thúc (giả 
thiết rằng thể tích của dung dịch sau phản úng thay đổi không đáng kể so với 
thể tích của dung dịch axit) 


ChươNq III - PHI KIM. Sff LƯỢC VÊ BẢNG TUẦN HOÀN 

CÁC NGUYÊN TÚ HOẤ HỌC 


Tiết 32 


TĨNH CHAT CỦA PHI KIM 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Biết một số tính chất vật lí của phi kim. 

• Biết những tính chất hóa học của phi kim. 

• Biết được các phi kim có mức độ hoạt động hóa học khác nhau. 

2, Kĩ năng 

• Biết sử dụng nhũng kiến thức đã biết để rút ra các tính chất vật lí và tính 
chất hóa học của phi kim. 

• Viết được các phương trình thể hiện tính chất hóa học của phi kim. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

• Dụng cụ: 

- Ông lọ thuỷ tinh có nút nhám đựng khí clo. 


201 




http://tuhoctoan.net 


- Dụng cụ điều chế hiđro (ống nghiệm có nút, có ống dẫn khí khí, giá 
sắt, ống vuốt nhọn). 

• Hoá chất 

- Hoá chất để điều chế H 2 

- Clo (đã được thu vào lọ có nút) 

- Quì tím. 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA PHI KIM (10 phút) 


GV: Yêu cầu HS đọc kĩ SGK và tóm 
tắt vào vở. Sau đó, GV gọi một HS 
tóm tắt. 


HS: Tóm tắt tính chất vật lí của phi 

kim: 

* Ớ điều kiện thường, phi kim tồn tại 
ở cả ba trạng thái 

- Trạng thái rắn: c, s, p... 

- Trạng thái lổng: Br 2 ... 

- Trạng thái khí: o?, Cl 2 , N 2 ... 

* Phần lớn các nguyên tố phi kim 
không dẫn điện, dẫn nhiệt và có 
nhiệt độ nóng chảy thấp 

- Một số phi kim độc như: Cl 2 , 
Br 2 ,1 2 ... 


Hoạt động 2 

II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA PHI KIM (25 phút) 

GV: Đặt vấn đề: từ lớp 8 đến nay các HS: Các nhóm thảo luận để viết 
em đã được làm quen với nhiều phản phưong trình. 

ứng hóa học trong đó có sự tham gia (HS có thể viết vào bảng phụ hoặc 
phản ứng của phi kim. giấy A 2 để dán lên bảng) 

-> GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 
với nội dung: “Viết tất cả các phưong 
trình phản ứng mà em đã biết trong đó I 


202 








http://tuhoctoan.net 


có chất tham gia phản ứng là phi 
kim”. 

GV: Yêu cầu HS dán các phương 
trình phản ứng mà nhóm mình viết 
được lên bảng. 

GV: Hướng dẫn các em sắp xếp, phân 
loại các phương trình phản ứng đó 
theo các tính chất của phi kim. 

(Nếu đối tượng HS không giỏi, GV có 
thể liệt kê các tính chất hoá học của 
phi kim, sau đó yêu cầu HS gắn 
những phương trình hoá học mà nhóm 
mình viết với các tính chất đó cho phù 
hợp) 


HS: Sắp xếp và phân loại các phương 
trình phản ứng theo các tính chất của 
phi kim. 


1. Tác dụng với kim loại 

* Nhiều phi kim tác dụng với kim loại 


tạo thành muối: 



2NaCl 

2Na + Cl 2 

(r) (k) 

(r) 


t° 

-í—> Al,s, 

2A1 + 3S 

(r) (r) 

(r) 


* Oxi tác dụng với kim loại tạo thành 
oxit: 

3Fe +2 ơ 2 —-—» Fe 3 0 4 
2ZnO + 0 2 - > 2ZnO 

2. Tác dụng với hiđro 

* Oxi tác dụng với hiđro 

2H 2 + 0 2 — > 2H 2 ơ 

* Clo tác dụng với hiđro. 

203 









http://tuhoctoan.net 


GV: Riêng tính chất tác dụng với HS: Quan sát thí nghiệm, 
hiđro GV bổ sung tính chất clo tác 
dụng với hiđro. Sau đó GV làm thí 
nghiệm theo các buớc sau: 

- Giới thiệu bình khí clo để HS quan 
sát. 

- Giới thiệu dụng cụ điều chế hiđro 
(các em đã được làm quen từ 
lớp 8). 

- GV điều chế H 2 sau đó đốt khí H 2 
và đưa hiđro đang cháy vào lọ đựng 
khí clo. 


- Sau phản ứng, cho một ít nước vào 
lọ, lắc nhẹ, rồi dùng quì tím để thử. 
GV: Gọi HS nhận xét hiện tượng. 


GV: Vì sao giấy quì tím hoá đỏ. 


GV: Thông báo phần nhận xét. 


GV: Hướng dẫn và yêu cầu HS viết 
phưong trình phản ứng, ghi lại trạng 
thái, màu sắc của các chất. 


HS: Nhận xét hiện tượng: 

- Bình khí clo ban đầu có màu vàng 
lục. 

- Sau khi đốt hiđro trong bình khí clo 
thì màu vàng lục của khí biến mất, 
(bình khí trở về không màu). 

- Giấy quì tím hóa đỏ. 

HS: Trả lời: 

Giấy quì tím hoá đỏ vì dung dịch được 
tạo thành có tính axit. 

HS: Ghi vào vở phần nhận xét: 

Khí clo đã phản ứng mạnh với hiđro 
tạo thành khí hiđro clorua không màu, 
khí này tan trong nước tạo thành axit 
clohiđric (làm cho quì tím hoá đỏ). 

HS: Viết phưong trình phản ứng 


2H 2 

(k) 


+ 


Cl 2 

(k) 


2HC1 

(k) 


(không màu) (vàng lục) (không màu) 


204 



http://tuhoctoan.net 


GV: Thông báo: 

Ngoài ra nhiều phi kim khác như c, s, 
Br 2 ... tác dụng với hiđro cũng tạo 
thành hợp chất khí. 

GV: Yêu cầu HS rút ra nhận xét. 


GV: Có thể gọi HS mô tả lại hiện 
tượng của phản ứng đốt lưu huỳnh 
trong oxi và ghi trạng thái, màu sắc 
của các chất trong phản ứng. 


HS: Nêu nhận xét: 

Phi kim phản ứng với hiđro tạo thành 
hợp chất khí. 

3. Tác dụng vói oxi: 


s 

(r) 


o : 

(k) 


(màu vàng) (không màu) 


4P + 5ơ 2 

(r) (k) 


(đỏ) (không màu) 


> so 2 

(k) 

(không màu) 

2P 2 o 5 

(r) 

(trắng) 


GV: Thông báo: 

Mức độ hoạt động hoá học của phi 
kim được xét căn cứ vào khả năng và 
mức độ phản úng của phi kim đó với 
kim loại và hiđro. 

GV: Giới thiệu: 

- Phi kim hoạt động mạnh ví dụ: F 2 , 
ơ 2 , Cl 2 ... 

- Phi kim hoạt động yếu hơn: s, p, c, 
Si... 


4. Mức độ hoạt động hoá học của 
phi kim 

HS: Nghe giảng và ghi bài. 


Hoạt động 3 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (9 phút) 
GV: Yêu cầu HS làm bài tập trong 
phiếu học tập: 


205 







http://tuhoctoan.net 


Bài tập 1: Viết các phương trình phản 
ứng biểu diễn chuyên hoá sau: 


H 2 S 

X* 

s —2->S0 2 —S 0 3 
?X ^FeS -^->H 2 S 


^Uh 2 so 4 

5 

\t 


k 2 so 4 

6 

BaS0 4 

GV: Gọi HS chữa bài tập trên bảng. 


HS: Làm bài tập vào vở: 

1) S + H 2 —1% H 2 S 

2 ) s + 0 2 —S 0 2 

3) 2S0 2 + ơ 2 — 2 SO 3 

V2O5 

4) S0 3 + H 2 0 -> H 2 S0 4 

5) 2K0H + H 2 S0 4 -> K 2 S0 4 + 2H 2 0 

6 ) K 2 S0 4 + BaCl 2 -> BaS0 4 + 2KC1 

7) Fe + s —FeS 

8 ) FeS + H 2 S0 4 -> FeS0 4 + H 2 S 

(loãng) 


GV: Gọi các HS khác nhận xét. 

Bài tập 2: Hỗn hợp A gồm 4,2 gam 
bột sắt và l, 6 gam bột lưu huỳnh. 
Nung hỗn hợp A trong điều kiện 
không có không khí, thu được chất rắn 
B. Cho dung dịch HC1 dư tác dụng với 
chất rắn B, thu được hỗn họp khí c. 

a) Viết các phương trình phản ứng. 

b) Tính thành phần phần trăm (về thể 
tích của hỗn hợp khí C). 


206 













http://tuhoctoan.net 


GV: Gọi một HS xác định phương 
hướng làm bài. 


GV: Yêu cầu HS làm bài theo các 
bước trên (GV gọi một HS làm bài 
trên bảng). 


HS: Nêu phương hướng làm bài: 

- Tính số mol của sắt và lưu huỳnh. 

- Xác định xem chất nào phản ứng 
hết, chất nào dư? 

- Viết các phương trình phản ứng và 
xác định thành phần (định tính) của 
chất rắn B, hỗn hợp khí c. 

HS: Làm bài tập 

n Fe - 77 =7^- = 0,075 (mol) 

M 56 

n s = = 0,05 (mol) 

M 32 

Phương trình: 

Fe + s - > FeS (1) 

Theo phương trình 1 và theo số mol 

của các chất mà đầu bài cho thì ở 

phản ứng trên: sắt dư 

n Fe phản ứng = n FeS = n s = 0,05 (mol) 

n Fedư = 0,075 - 0,05 = 0,025 (mol) 

- Chất rắn B gồm Fe và FeS 

- Cho chất rắn B tác dụng với dung 
dịch HC1 dư thì hỗn hợp B phản 
ứng hết 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 (2) 
FeS + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 S (3) 

- Hỗn hợp c gồm H 2 , H 2 S 

- Theo phương trình phản ứng (2): 
n ịị 2 = n Fe dư = 0,025 (mol) 

Theo phương trình 3: 

n HiS = n FeS = 0,05 (mol) 


207 




http://tuhoctoan.net 


- Đối với các chất khí (ở cùng một 
điều kiện) tỉ lệ về số mol và tỉ lệ 
thể tích bằng nhau. 


—» Thành phần phần trăm (về thể tích) 
của mỗi khí trong hỗn hợp khí c là: 


%H 2 = 


0,025 

0,025 + 0,05 
33,33% 


X 100% 


%H 2 S = 100% - 33,33% = 66,67%. 


GV: Gọi các HS khác nhận xét -> GV 
chấm điểm. 


Hoạt động 4 (1 phút) 

GV: ra bài tập về nhà: 1, 2, 3, 4, 5, 6 SGK trang 76. 


Phụ luc: PHIÊU HỌC TẬP 


Bài tập 1: Viết các phương trình phản úng biểu diễn chuyển hoá sau: 
ài tập 1: Viết các phương trình phản úng biểu diễn chuyển hoá sau: 



s —so 2 -^->so 3 

\ . __ 

FeS —5->H 2 S 


—-> H 2 S0 4 —-—> K 2 S0 4 


BaS0 4 


Bài tập 2: Hỗn hợp A gồm 4,2 gam bột sắt và l,6gam bột lưu huỳnh. Nung 
hỗn họp A trong điều kiện không có không khí, thu được chất 
rắn B. Cho dung dịch HC1 dư tác dụng với chất rắn B, thu được hỗn 
hợp khí c. 

a) Viết các phương trình phản ứng. 

b) Tính thành phần phần trăm (về thể tích) của hỗn hợp khí c. 


208 










http://tuhoctoan.net 


Tiết 33 


CLO 


• Kí hiệu hoá học: Cl 

• Nguyên tử khối: 35,5 

• Công thức phân tử: Cl 2 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• HS biết được tính chất vật lí của clo: 

- Khí màu vàng lục, mùi hắc, rất độc. 

- Tan được trong nước hơi nặng hơn không khí. 

• HS biết được tính chất hoá học của clo: 

- Clo có một số tính chất hoá học của phi kim: tác dụng với hiđro tạo 
thành chất khí, tác dụng với kim loại tạo thành muối clorua. 

- Clo tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit, có tính tẩy màu, 
tác dụng với dung dịch kiềm tạo thành muối. 

2. Kĩ năng 

• Biết dự đoán tính chất hoá học của clo và kiểm tra dự đoán bằng các 
kiến thức có liên quan và thí nghiệm hoá học. 

• Biết các thao tác tiến hành thí nghiệm: đồng tác dụng với khí clo, điều 
chế clo trong phòng thí nghiệm, clo tác dụng với nước, clo tác dụng với 
dung dịch kiềm. Biết cách quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết 
luận. 

• Viết được các phương trình hoá học minh hoạ cho tính chất hoá học 
của clo. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

• Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất để làm thí nghiệm 

1) Thí nghiệm 1: tác dụng của clo với nước 

2) Thí nghiệm 2: clo tác dụng với dung dịch NaOH 


209 





http://tuhoctoan.net 


• Dụng cụ: 

- Bình thủy tinh có nút 

- Đèn cồn 

- Đũa thuỷ tinh 

- Giá sắt 

- Hệ thống ống dẫn khí 

- Cốc thuỷ tinh. 

• Hoá chất: 

- Mn0 2 

- Dung dịch HC1 đặc 

- Bình khí Clo (đã thu sẩn) 

- Dung dịch NaOH 

- H 2 0. 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ (15 phút) 


GV: Kiểm tra bài cũ HS 1: Nêu các 
tính chất hoá học của phi kim. 


HS1: Trả lời lí thuyết và ghi lại ở góc 
bảng phải (Lun lại cho bài học mới). 


GV: Gọi HS 2 chữa bài tập số 2, 4 
SGK trang 76 


HS2: Chữa bài tập 2: 

Viết các phương trình phản ứng: 


1) S + Ơ 2 —Sơ 2 

2 ) c + 0 2 —C 0 2 

3) 2Cu + 0 2 -> 2CuO 


4) 2Zn + 0 2 —» 2ZnO. 

* Phân loại các oxit tạo ra: 
- S0 2 , C0 2 là oxit axit. 


210 








http://tuhoctoan.net 


GV: Gọi các HS khác nhận xét và bổ 

Các axit tương ứng là: H 2 S0 3 , H 2 C0 3 

- CuO là oxit bazơ. 

Bazơ tương ứng là Cu(OH) 2 

- ZnO là oxit lưỡng tính 

— > bazơ tương ứng là Zn(OH) 2 
— » axit tương ứng là H 2 Zn0 2 . 

sung. 

HS3: Chữa bài tập 4. 

Viết các phương trình phản ứng: 

a) H 2 + F 2 — » 2HF 

b) 2H, + ơ 2 — 2H,0 

c) Fe + s — 1 FeS 

d) c + 0 , — CO, 

e) H, + s '° > H,s. 

GV: Gọi các HS khác nhận xét, bổ 



sung. 

Hoạt động 2 

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ (3 phút) 
GV: Chiếu mục tiêu của tiết học lên 


màn hình. 


GV: Cho HS quan sát lọ đựng clo, kết 
hợp với đọc SGK. Sau đó GV gọi một 
HS nêu các tính chất vật lí của clo (có 
thể cho HS tính tỉ khối của clo với 
không khí để biết được: clo nặng gấp 
2,5 lần không khí). 

HS: Nêu các tính chất vật lí của clo: 

- Clo là chất khí, màu vàng lục, mùi 
hắc. 


211 








http://tuhoctoan.net 


- Clo nặng gấp 2,5 lần không khí. 

- Tan được trong nước. 

- Clo là khí độc. 

Hoạt động 3 

II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC (18 phút) 


GV: Đặt vấn đề: 

Liệu clo có các tính chất hoá học của 
phi kim mà tiết trước chúng ta đã học 
không ? (cho HS xem lại các tính chất 
của phi kim mà em HS 1 đã viết ở góc 
bảng phải) 

(GV dừng khoảng 1 —> 2phút đề HS 
suy nghĩ) 

GV: Thông báo: 

Clo có những tính chất của phi kim 
(GV chiếu lại lên màn hình). 

- Tác dụng với kim loại tạo thành 
muối. 

- Tác dụng với hiđro tạo thành khí 
hiđro clorua. 

GV: Yêu cầu HS viết phương trình 
phản ứng cho các tính chất trên của 
clo. Có ghi kèm trạng thái, màu sắc. 


HS: Viết phương trình phản ứng: 

1. Clo có những tính chất hoá học 
của phi kim không? 

a) Tác dụng với kim loại: 


2Fe 

+ 3CL 1 

-» 2FeCl 3 

(r) 

(k) 

(r) 


(vàng lục) 

(nâu đò) 

Cu 

+ C1 2 —!— 

-> CuCl 2 

(r) 

00 

(r) 

(đỏ) 

(vàng lục) 

(trắng) 


212 






http://tuhoctoan.net 


GV: Cho HS xem băng hình về thí 
nghiệm của sắt với clo và hiđro với 
clo... 

GV: Gọi một HS nhắc lại kết luận. 


GV: Chiếu kết luận lên màn hình 
GV: Lưu ý: (chiếu lên màn hình) clo 
không phản ứng trực tiếp với oxi. 

GV: Đặt vấn đề: 

Ngoài các tính chất hoá học của phi 
kim; clo còn có nhũng tính chất hoá 
học nào khác? 

(GV chiếu đề mục lên màn hình) 

GV: Làm thí nghiệm theo các bước: 

- Điều chế khí clo và dẫn khí clo vào 
cốc đựng nước. 

- Nhúng một mẩu giấy quì tím vào 
dung dịch thu được. 

gọi HS nhận xét hiện tượng. 

(Có thể làm thí nghiệm như sau: Đổ 
nhanh nước vào bình đựng khí clo, 
đậy nút, lắc nhẹ. Dùng đũa thuỷ tinh 
chấm vào nước clo rồi nhỏ vào) 


b) Tác dụng với hiđro: 

H 2 + C1 2 —» 2HC1 

(k) (k) (k) 

Khí hiđro clorua tan nhiều trong nước 
tạo thành dung dịch axit. 


HS: Nêu kết luận: 

Clo có những tính chất hoá học của phi 
kim như: tác dụng với hầu hết các kim 
loại, tác dụng với hiđro... Clo là một 
phi kim hoạt động hoá học mạnh. 


2. Clo còn có tính chất hoá học nào 
khác? 

a) Tác dụng với nước 

HS: Quan sát GV làm thí nghiệm. 


HS: Nhận xét hiện tượng: 

- Dung dịch nước clo có màu vàng 
lục, mùi hắc. 


213 



http://tuhoctoan.net 


GV: Giải thích (chiếu lên màn hình): 

Phản ứng của clo với nước xảy ra theo 
hai chiều: 

Cl 2 + H 2 0 HC1 + HCIO 

(k) (1) (dd) (dd) 

Nước clo có tính tẩy màu do axit 
hipoclorơ (HC10) có tính oxi hoá 
mạnh. Vì vậy ban đầu quì tím chuyến 
sang đỏ, sau đó lập tức mất màu. 

GV: Nêu câu hỏi: 

Vậy khi dẫn khí clo vào nước xảy ra 
hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá 
học? 

(GV cho HS thảo luận nhóm, sau đó 
cho tất cả các nhóm nêu ý kiến của 
mình. Có thể nêu ý kiến trái ngược 
nhau) 

Cuối cùng GV thống nhất ý kiến và 
chiếu lên màn hình 


GV: Đặt vấn đề: 


- Nhúng giấy quì tím vào dung dịch 
thu được, giấy quì tím chuyến sang 
màu đỏ, sau đó mất màu ngay. 

HS: Nghe giảng và ghi bài vào vở. 


HS: Thảo luận nhóm. 


HS: Thống nhất ý kiến cuối cùng như 
sau: 

Dẫn khí clo vào nước xảy ra cả hiện 
tượng vật lí, cả hiện tượng hóa học. 

- Khí clo tan vào nước (hiện tượng 
vật lí). 

- Clo phản ứng với nước tạo thành 
chất mới là HC1 và HCIO (hiện 
tượng hoá học). 

b) Tác dụng với dung dịch NaOH 
HS: Quan sát thí nghiệm (hoặc làm thí 
nghiệm theo nhóm). 


214 





http://tuhoctoan.net 


Clo có phản ứng với chất nào nữa hay 
không? 

—» GV làm thí nghiệm: 

- Dẫn khí clo vào cốc đựng dung 
dịch NaOH. 


- Nhỏ 1 —» 2 giọt dung dịch vừa tạo 
thành vào mẩu qiấy quì tím (bước 
này có thể cho các nhóm HS tự 
làm thí nghiệm). 

GV: Cho HS làm thí nghiệm theo 
nhóm như sau: Đổ nhanh dung dịch 
NaOH vào bình đựng khí clo đậy nút, 
lắc nhẹ. Dùng đũa thuỷ tinh chấm vào 
dung dịch thu được và nhỏ vào giấy 
quì tím. 

GV: Gọi HS nêu hiện tượng (GV 
chiếu lên màn hình). 

HS: Nêu hiện tượng: 

- Dung dịch tạo thành không màu. 

- Giấy quì tím mất màu. 

GV: Dựa vào phản ứng của clo với 
nước, GV hướng dẫn HS viết phưong 
trình hoá học của clo với NaOH. Đọc 
tên sản phẩm (sau khi HS đã viết 
phương trình phản ứng vào vở và gọi 
tên sản phẩm —> GV chiếu lên màn 
hình ). 

HS: Clo đã phản ứng với dung dịch 
NaOH theo phương trình phản ứng: 

Ch + 2NaOH -> NaCl+NaClO + H,0 

(k) (dd) (dd) (dd) (1) 

(vàng lục) (không màu) 

Sản phẩm: 

NaCl: Natri clorua 

NaClO: Natri hipoclorit 

215 



http://tuhoctoan.net 


GV: Giải thích: 

Dung dịch nước Gia_ven có tính tẩy 
màu vì NaClO là chất oxi hoá mạnh 
(tương tự như HCIO). 

GV: Gọi 1 HS nêu lại các tính chất 
của clo. 


Dung dịch hỗn hợp 2 muối NaCl, 
NaClO được gọi là nước Gia_ven. 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (8 phút) 


GV: Chiếu đề bài luyện tập 1,2 lên 
màn hình (yêu cầu HS làm bài tập). 
Bài tập 1: Viết các phương trình phản 
ứng hoá học và ghi đầy đủ điều kiện 
khi cho clo tác dụng với: 

a) Nhôm 

b) Đồng 

c) Hiđro 

d) Nước 

e) Dung dịch NaOH. 

GV: Chiếu bài làm của HS lên màn 
hình và nhận xét. 

Bài tập 2: Cho 4,8 gam kim loại M 
(có hoá trị II trong hợp chất) tác dụng 
vừa đủ với 4,48 lít khí clo (ở đktc). 
Sau phản ứng, thu được m gam muối. 

a) Xác định kim loại M ? 

b) Tính m? 


HS: Làm bài tập 1: 

a) 2A1 +3C1 2 —2A1C1 3 

b) Cu + Cl 2 —CuCl 2 

c) H 2 + Cl 2 — > 2HC1 

d) Cl 2 + H 2 ơ -» HC1 + HC10 

e) Cl 2 + 2NaOH -» NaCl + NaClO 

+ h 2 o 


HS: Làm bài tập 2, 


Phương trình: 


M + C1 2 
a ) n ci 2 = 


—MC1 2 
V 4,48 

-7- = -777-7 = 0,2 (mol) 

22,4 22,4 


216 


Theo phương trình: 
n M- n ci 2 = 0,2 (mol) 










http://tuhoctoan.net 


~* Mm= ^ = tẴ =24 (gam) 

n 0,2 

Vậy kim loại M là Mg 
Phương trình: 

Mg + Cl 2 —1% MgCl 2 


b) Theo phương trình: 
n MgC ! 2 = n Mg = 0,2 (mol) 

-> m MgC ị 2 = n X M = 0,2 X 95 


GV: Chiếu bài làm của HS lên màn 
hình và gọi các HS khác nhận xét. 


= 19 (gam) 


Hoạt động 5 

Bài tập về nhà: 3, 4, 5, 6, 11 SGK trang 80. 

Phụ luc: PHIÊU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Viết các phương trình phản ứng hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi 
cho clo tác dụng với: 

a) Nhôm 

b) Đồng 

c) Hiđro 

d) Nước 

e) Dung dịch NaOH. 

Bài tập 2: Cho 4,8 gam kim loại M (có hoá trị II trong hợp chất) tác dụng vừa 
đủ với 4,48 lít khí clo (ở đktc). Sau phản ứng, thu được m gam muối. 

a) Xác định kim loại M ? 

b) Tính m? 


217 




http://tuhoctoan.net 


Tiết 34 


CLO (Tiếp) 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• HS biết được một số úng dụng của clo 

• HS biết được phưong pháp: 

- Điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm: bộ dụng cụ, hoá chất, thao 
tác thí nghiệm, cách thu khí.... 

- Điều chế khí clo trong công nghiệp: điện phân dung dịch NaCl bão 
hoà có màng ngăn. 

2. Kĩ năng 

• Biết quan sát sơ đồ, đọc nội dung SGK hoá học 9.. để rút ra các kiến 
thức về tính chất, ứng dụng và điều chế khí clo. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

• Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• Trang vẽ: Hình 3.4 phóng to: sơ đồ về một số ứng dụng của clo 

• Bình điện phân (để điện phân dung dịch NaCl) 

• Dụng cụ, hoá chất để làm thí nghiệm điều chế clo trong phòng thí 
nghiệm 

• Dụng cụ: 

- Giá sắt 

- Đèn cồn 

- Bình cầu có nhánh 

- Ống dẫn khí 

- Bình thuỷ tinh có nút để thu khí clo 

- Cốc thuỷ tinh đựng dung dịch NaOH đặc để khử clo dư. 


218 




http://tuhoctoan.net 


• Hoá chất: 

- Mn0 2 (hoặc KMn0 4 ) 

- Dung dịch HC1 đặc 

- Bình đựng H 2 S0 4 

- Dung dịch NaOH đặc 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ (15 phút) 
GV: Kiểm tra lí thuyết: HS1: Trả lời lí thuyết. 


Nêu các tính chất hoá học của clo. 
Viết các phương trình hoá học minh 
hoạ. 


Gọi 2 HS lên chữa bài tập 6, 11 SGK 
trang 81. 

HS2: Chữa bài tập 6 (SGK trang 81). 
Dùng giấy quì tím ẩm để thử. 

- Nếu giấy quì tím chuyển sang màu 
đỏ là khi HC1. 

- Nếu quì tím bị mất màu là khí clo. 

- Còn lại là khí oxi. 

HS3: Chữa bài tập 11 

Phương trình hóa học: 

2M +3C1 2 —2MC1 3 

Gọi số mol của kim loại M là X mol 

Theo phương trình: 

n MCI3 - n M - x 


219 








http://tuhoctoan.net 


GV: Gọi các HS khác nhận xét. 

GV: Có thể cho HS giải bài tập 11 
bằng nhũng cách khác. Nếu cần thiết 
thì GV gợi ý. 


Ta có: 

M X X = 10,8 (gam) (1) 

(M + 35,5 X 3)x = 53,4 (gam) (2) 
Giải (1) và (2) ta có 
M = 27, vậy kim loại M là nhôm. 

Cách 2 (bài tập 11) 

Theo định luật bảo toàn khối lượng: 

m ci 2 = m MCl 3 - m M 

= 53,4- 10,8 = 42,6 (gam) 

—» n cl (phản ứng)= _ Q ộ ( mo l) 


71 


Theo phưong trình: 


n 


n M — 


C1 2 x 2 _ 0,6 X 2 


= 0,4 (mol) 


—> Mm — 


m 


10,8 

0,4 


= 27 


Vậy M là Al. 


Hoạt động 2 

III. ÚNG DỤNG CỦA CLO (5 phút) 
GV: Vào bài và giới thiệu mục tiêu 
của tiết học lên màn hình. 

GV: Treo tranh vẽ (hình 3.4) hoặc 
chiếu lên màn hình và yêu cầu HS 
nêu những ứng dụng của clo. 


GV: Có thể hỏi HS: 


HS: Nêu các ứng dụng của clo: 

- Dùng để khử trùng nước sinh hoạt. 

- Tẩy trắng vải sợi, bột giấy. 

- Điều chế nước Gia-ven, clorua vôi. 

- Điều chế nhựa p.v.c, chất dẻo, 
chất màu, cao su. 


220 










http://tuhoctoan.net 


Vì sao clo được dùng để tẩy trắng vải 
sợi? Khử trùng nước sinh hoạt...? 

Hoặc: Nước Gia_ven, clorua vôi được 
sử dụng trong đời sống hành ngày như 
thế nào ? 

Hoạt động 3 

IV. ĐIỀU CHẾ KHÍ CLO 
1. Điều chẽ clo trong phòng thí nghiệm (7 phút) 


GV: Giới thiệu các nguyên liệu được 
dùng để điều chế clo trong phòng thí 
nghiệm (GV chiếu lên màn hình). 

GV: Làm thí nghiệm điều chế clo —» 
gọi HS nhận xét hiện tượng. 

(GV chiếu phương trình phản úng lên 
màn hình) 


GV : Gọi HS nhận xét về cách thu khí 
clo,vai trò của bình đựng H 2 S0 4 đặc. 
Vai trò của bình dung dịch NaOH 
đặc. Có thể thu khí clo bằng cách đẩy 
nước không? Vì sao? 


* Nguyên liệu: 

- Mn0 2 (hoặc KMnơ 4 , KC10 3 ...) 

- Dung dịch HC1 đặc. 

* Cách điều chế: 

HS: Quan sát GV làm thí nghiệm. 

HS: Quan sát hiện tượng. 

Phương trình: 

Mn0 2 + 4HCl đ —» MnCl 2 + Cl 2 

(đen) (vàng lục) 

+ H 2 0 

HS: Nêu cách thu khí clo: 

Thu bằng cách đẩy không khí (đặt 
ngửa bình thu, vì khí clo nặng hơn 
không khí) 

HS: Trả lời: 

Không nên thu khí clo bằng cách đẩy 
nước vì clo tan một phần trong nước, 
đồng thời có phản úng với nước 

HS: Bình đựng H 2 SƠ 4 đặc để làm khô 
khí clo. 


221 




http://tuhoctoan.net 


2. Điều chế clo trong 

GV: Giới thiệu (đồng thời chiếu lên 
màn hình). 

GV: Sử dụng bình điện phân dung 
dịch NaCl để làm thí nghiệm (GV nhỏ 
vài giọt phenolphtalein vào dung 
dịch). 

GV: Gọi một HS nhận xét hiện tượng. 


GV: Hướng dẫn HS dự đoánsản phẩm 
(dựa vào mùi của khí thoát ra, màu 
hồng của dung dịch tạo thành) và gọi 
HS viết phương trình phản ứng. 

GV: Nói về vai trò của màng ngăn 
xốp, sau đó liên hệ thực tế sản xuất ở 
Việt Nam (nhà máy hoá chất Việt Trì, 
nhà máy giấy Bãi Bằng....) 


Bình đựng dung dịch NaOH đặc để 
khử khí clo dư sau khi làm thí nghiệm 
(vì clo độc). 

công nghiệp (5 phút) 

HS: Nghe giảng và ghi bài: Trong 
công nghiệp clo được điều chế bằng 
phương pháp điện phân dung dịch 
NaCl bão hoà (có màng ngăn xốp). 


HS: Nêu hiện tượng: 

- 0 2 điện cực có nhiều bọt khí thoát 
ra. 

- Dung dịch từ không màu chuyển 
sang màu hồng. 

HS: Viết phương trình phản ứng: 
2NaCl + 2H 2 0 dp > 2NaOH 

có màng ngăn 

+ C1 2 + h 2 


Hoạt động 4 

V. LUYỆN TẬP - CỦNG cố (12 phút) 
GV: Chiếu đề bài luyện tập 1 lên màn 
hình và yêu cầu HS làm bài tập. 

Bài tập 1: Hãy hoàn thành sơ đồ HS: Làm bài tập 1: 
chuyển hoá sau: 


222 





http://tuhoctoan.net 



1) Cl 2 +H 2 —2HC1 

2) 4HC1 +Mnơ 2 ———> MnCl 2 + Cl 2 

(ddđặc) +h 2 o 

3) C1 2 +2Na —2NaCl 

(k) (r) (r) 

điện phán có mằng ngăn 

2NaCl +2H 2 0 —-—► 2NaOH 

+C1 2 +H 2 

5) HC1 + NaOH -> NaCl + H 2 0 

(dd) (dd) (dd) (1) 


GV: Chiếu bài làm của HS lên màn 
hình và gọi HS nhận xét. 

GV: Yêu cầu HS làm bài luyện tập 2 
(GV chiếu lên màn hình). 

Bài tập 2: Cho m gam một kim loại R 
(có hoá trị II) tác dụng với clo dư. Sau 
phản ứng, thu được 13,6 gam muối. 

Mặt khác, để hoà tan m gam kim loại 
R cần vừa đủ 200 ml dung dịch HC1 
IM 


a) Viết các phương trình hoá học 


b) Xác định kim loại R? 


HS: Làm bài tập: 

Phương trình hóa học: 

R + Cl 2 —RC1 2 (1) 
R +2HC1 -> RC1 2 + H 2 (2) 
n HC1 = 0,2 X 1 = 0,2 (mol) 


223 









http://tuhoctoan.net 


* Theo phương trình 2: 

n R = n ** cl = = 0,1 (mol) 

2 2 

Vì khối lượng R ở 2 phản ứng bằng 
nhau nên n R (!) = n R ( 2 ) 

* Theo phương trình 1: 
n R = n R Q = 0,1 mol 

—> ta có: 

m RC ị 2 = n X M = 0,1 X (M R + 71) 


->M r = 


13,6-7,1 

0,1 


= 65 


Vậy R là Zn. 


GV: Chiếu bài làm của một số HS lên 
màn hình, và hướng dẫn HS tìm ra các 
cách giải khác. 


Hoạt động 5 (1 phút) 

GV: Ra bài tập về nhà: 7, 8, 9, 10 SGK trang 81 

Phụ luc: PHIÊU HỌC TẬP 

Bài tập 1 : Hãy hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau (ghi rõ trạng thái của các 
chất): 

Bài tập 2: Cho m gam một kim loại R (có 
hoá trị II) tác dụng với clo dư. 

Sau phản ứng, thu được 13,6 gam 
muối. 

Mặt khác, để hoà tan m gam kim 
loại R cần vừa đủ 200 ml dung 
dịch HC1 IM. 

a) Viết các phương trình hoá học 

b) Xác định kim loại R ? 



224 







http://tuhoctoan.net 


Tiết 35 


CACBON 


A. MỤC TIÊU 


- Kí hiệu hoá học: c 

- Nguyên tử khối: 12 


1. Kiến thức: 

HS biết được: 

• Đơn chất cacbon có ba dạng thù hình chính, dạng hoạt động hoá học 
nhất là cacbon vô định hình. 

• Sơ lược tính chất vật lí của ba dạng thù hình. 

• Tính chất hoá học của cacbon: cacbon có một số tính chất hoá học của 
phi kim. Tính chất hoá học đặc biệt của cacbon là tính khử ở nhiệt độ 
cao. 

• Một số ứng dụng tương ứng với tính chất vật lí và tính chất hoá học của 
cacbon. 


2. Kĩ năng 

• Biết suy luận từ tính chất của phi kim nói chung, dự đoán tính chất hoá 
học của cacbon. 

• Biết nghiên cứu thí nghiệm để rút ra tính hấp phụ của than gỗ. 

• Biết nghiên cứu thí nghiệm để rút ra tính chất đặc biệt của cacbon là 
tính khử. 


B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

• Mẫu vật: 

- Than chì (ví dụ: ruột bút chì...) 

- Cacbon vô định hình (than gỗ, than hoa...) 

• Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất để làm các thí nghiệm: 

- Tính hấp phụ của than gỗ 


225 





http://tuhoctoan.net 


- Cacbon tác dụng với oxit kim loại 

- Cacbon cháy trong oxi 

• Dụng cụ: 

- Giá sắt 

- Ong nghiệm 

- Bộ ống dẫn khí 

- Lọ thuỷ tinh có nút (thu sẵn khí 0 2 ) 

- Đèn cồn 

- Cốc thuỷ tinh 

- Phễu thuỷ tinh 

- Muôi sắt 

- Giấy lọc 

- Bông. 

• Hoá chất: 

- Than gỗ 

- Bình 0 2 

- H 2 0 

- CuO 

- Dung dịch Ca(OH) 2 . 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ(10 phút) 
GV: Kiểm tra lí thuyết HS 1. I HS: Trả lời lí thuyết. 

Nêu cách điều chế clo trong phòng thí 
nghiệm. Viết phưong trình hoá học. 

GV: Gọi HS 2 chữa bài tập 10 SGK HS2: Chữa bài tập số 10 
trang 81. 


226 





http://tuhoctoan.net 


Phương trình: 

2NaOH + Cl 2 -> NaCl + NaC10+H 2 0 


n 


C1 2 - 


-^-= ^^=0,05 (mol) 
22,4 22,4 


Theo phương trình: 

n NaOH = 2 X n cl = 2 X 0,05 = 0.1 (mol) 
_ n _ 0,1 

* dung dịch NaOH — p —-^—0,1 (llt) 
*~'M 1 


* Dung dịch sau phản ứng có NaCl, 
NaClO: 

n Na ci = n Nacio = n cụ = 0,05 (moi) 


^ ^ M NaCl 

Cm NaClO = 


_ 11 
~ V 
n 

V = 


_ 0,05 
~ 0,1 
0,05 


= 0,5 


0,1 


= 0,5M 


M 


GV: Gọi các HS khác nhận xét, sửa 
sai. 


Hoạt động 2 

I. CÁC DẠNG THÙ HÌNH CỦA CACBON (5 phút) 


GV: Giới thiệu về nguyên tố cacbon, 
giới thiệu về dạng thù hình (chiếu lêm 
màn hình) 


GV: Giới thiệu dạng thù hình của 
cacbon (chiếu lên màn hình) 


1. Dạng thù hình là gì? 

HS: Nghe giảng và ghi bài: 

Dạng thù hình của nguyên tố là dạng 
tồn tại của những đơn chất khác nhau 
do cùng một nguyên tố hoá học tạo 
nên. 

Ví dụ: Nguyên tố oxi có 2 dạng thù 
hình là oxi (0 2 ) và ozon (0 3 ). 

2. Cacbon có những dạng thù hình 
nào? 


227 









http://tuhoctoan.net 



GV: Yêu cầu các HS điền các tính 
chất vật lí của mỗi dạng thù hình của 
cacbon (sau đó GV chiếu lên màn 
hình). 


HS: Bổ sung đầy đủ vào bảng. 



GV: Nhấn mạnh: 

Sau đây, ta chỉ xét tính chất của 
cacbon vô định hình. 


Hoạt động 3 

II. TÍNH CHẤT CỦA CACBON 

1. Tính hấp phụ (5 phút) 


GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm: 

- Cho mực chảy qua lóp bột than gỗ. 


HS: Làm thí nghiệm theo nhóm. 


228 


















http://tuhoctoan.net 


Phía dưới có đặt một chiếc cốc thuỷ 
tinh như hình 3.7 SGK trang 82. 

GV: Gọi đại diện 1 vài nhóm HS nêu 
hiện tượng. 


GV: Qua hiện tượng trên các em có 
nhận xét gì về tính chất của bột than 
gỗ? 

(GV gợi ý để HS nêu được đúng từ 
“hấp phụ”) 

GV: Giới thiệu: 

Bằng nhiều thí nghiệm khác, người ta 
nhận thấy than gỗ có khả năng giữ 
trên bề mặt của nó các chất khí, chất 
tan trong dung dịch. 

GV: Chiếu lên màn hình câu kết luận: 
than gỗ có tính hấp phụ. 

GV: Giới thiệu về than hoạt tính và 
các ứng dụng của than hoạt tính: dùng 
để làm trắng đường, chế tạo mặt nạ 
phòng độc... 


HS: Nêu hiện tượng: 

- Ban đầu, mực có màu đen(hoặc 
xanh, tím...). 

- Dung dịch thu được trong cốc thuỷ 
tinh không có màu. 

HS: nhận xét: 

Than gỗ có tính hấp thụ chất màu đen 
trong dung dịch. 


HS: Ghi kết luận vào vo. 


2) Tính chất hoá học (15 phút) 
GV: Thông báo: cacbon có tính chất HS: Nghe giảng, 
hoá học của phi kim như tác dụng với 
kim loại, hiđro. Tuy nhiên, điều kiện 
xảy ra phản ứng rất khó khăn —» 
cacbon là phi kim yếu (GV chiếu câu 
này lên màn hình). 


229 






http://tuhoctoan.net 


Sau đây là một số tính chất hoá học có 
nhiều ứng dụng trong thực tế của 
cacbon. 

GV: Hướng dẫn HS: đưa một tàn đóm 
đỏ vào bình oxi -» gọi một HS nêu 
hiện tượng và viết phương trình phản 
ứng 


GV: Làm thí nghiệm: 

- Trộn một ít bột đồng II oxit và than 
rồi cho vào đáy ống nghiệm khô có 
ống dẫn khí sang một cốc chứa 
dung dịch Ca(OH) 2 . 

- Đốt nóng ống nghiệm . 

GV: Gọi HS nhận xét hiện tượng (HS 

phát biểu,GV chiếu lên màn hình). 

GV: 

- Vì sao nước vôi trong vẩn đục? 

- Chất rắn mới được sinh ra có màu 
đỏ là chất nào? 

GV: Em hãy viết phương trình phản 

ứng, ghi rõ trạng thái, màu sắc của các 

chất. 

GV: Giới thiệu: 


a) Tác dụng với oxi 

HS: Hiện tượng tàn đóm bùng cháy 
Phương trình: 

c + ơ 2 —> C0 2 + Q 

(r) (k) (k) 

b) Cacbon tác dụng với oxit của một 
số kim loại 

HS: Quan sát thí nghiệm. 


HS: Nêu hiện tượng: 

- Hỗn họp trong ống nghiệm chuyển 
dần từ màu đen sang màu đỏ. 

- Nước vôi trong vẩn đục. 

HS: 

- Chất rắn được tạo thành có màu đỏ 
là Cu. 

- Dung dịch nước vôi trong vẩn đục, 
vậy sản phẩm có khí C0 2 . 

HS: Viết phương trình: 

2CuO + c —2Cu +C0 2 

(r) (r) (r) (k) 

(đen) (đen) (đỏ) (không màu) 


230 






http://tuhoctoan.net 


Ớ nhiệt độ cao, cacbon còn khử được 
một số oxit kim loại khác như: PbO, 

ZnO, Fe 2 0 3 , FeO. 

Lưu ỷ: c không khử được oxit của các 
kim loại mạnh (từ đầu dãy hoạt động 
hoá học đến nhôm). 

(GV chiếu lên màn hình) 

GV: Các em hãy làm bài luyện tập 
sau: 

Bài tập 1: Viết các phương trình phản 
ứng hoá học xảy ra khi cho cacbon 
khử (ở nhiệt độ cao) các oxit sau: 

a) Oxit sắt từ 

b) Chì (II) oxit 

c) Sắt (III) oxit. 


HS: làm bài tập 1: 

a) Fe 3 0 4 +2C — > 3Fe +2C0 2 

b) 2PbO+ c ■ > 2Pb+C0 2 

c) 2Fe 2 0 3 +3C - |0 . > 4 Fe +3C0 2 


Hoạt động 4 

III. ÚNG DỤNG CỦA CACBON (4 phút) 


GV: Cho HS tự đọc SGK, sau đó gọi 
HS nêu các ứng dụng của cacbon (GV 
chiếu trên màn hình). 


HS: Nêu các ứng dụng của cacbon 
(kim cương, than chì, cacbon vô định 
hình)... 


Hoạt động 5 

CỦNG CỐ - LUYỆN TẬP (5 phút) 


GV: Gọi một HS nhắc lại nội dung 
chính của bài. 

GV: Chiếu đề bài luyện tập 2 lên màn 
hình. 

Bài tập 2: Đốt cháy 1,5 gam một loại 
than có lẫn tạp chất không cháy trong 
oxi dư. Toàn bộ khí thu được sau phản 
ứng được hấp thụ vào dung dịch nước 


HS: Nêu các nội dung chính của tiết 
học. 

HS: Làm bài tập 2: 
a) Phương trình: 
c +0 2 —Cơ 2 (1) 


231 









http://tuhoctoan.net 


vôi trong dư, thu được 10 gam kết tủa 

a) Viết các phương trình phản ứng hoá 
học. 

b) Tính thành phần phần trăm cacbon 
có trong loại than trên. 


C0 2 + Ca(OH), -> CaC0 3 ị+ H,0 (2) 
b) Vì Ca(OH) 2 dư nên kết tủa thu 
được là CaC0 3 

n ra(T v = ^ = = 0, 1 (mol) 

CaC ° 3 M 100 


Theo phương trình 2: 


n co 2 = n CaC o 3 = 0,l (mol) 

mà 

n co,(ir n c(i)~ n co, ( 2 ) —0,1 (mol) 
—> m c = 0,1 X 12 =1,2 (gam) 

->%c=ịịx 100% = 80%. 

1,5 


GV: Chiếu bài làm của một số HS lên 
màn hình và gọi các HS khác nhận 
xét. 


Hoạt động 6 (1 phút) 

GV: Ra bài tập về nhà 1, 2, 3, 4, 5 SGK trang 84. 

Phụ luc: PHIÊU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra khi cho cacbon khử 
(ở nhiệt độ cao) các oxit sau: 

a) Oxit sắt từ. 

b) Chì (II) oxit. 

c) Sắt (III) oxit. 

Bài tập 2: Đốt cháy 15 gam một loại than có lẫn tạp chất không cháy trong oxi 
dư. Toàn bộ khí thu được sau phản ứng được hấp thụ vào dung dịch 
nước vôi trong dư, thu được 10 gam kết tủa. 

a) Viết các phương trình hoá học. 

b) Tính thành phần phần trăm cacbon có trong loại than trên. 


232 




http://tuhoctoan.net 


Tiết 36 


KIỂM TRA HỌC KỈ I 

ĐỂ KIỂM TRA KÌ I 


Môn: HOÁ HỌC (LỚP 9) 

(Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề) 


Phần I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm) 

Câu 1: Hãy ghép các chữ A, B, c, D.... chỉ nội dung thí nghiệm với một 
chữ số 1, 2, 3, 4.... chỉ hiện tượng xảy ra cho phù hợp: (ví dụ: nếu 
em ghép ý A với 1 thì ghi vào bài làm là: A-l...) 


Thí nghiệm 

Hiện tượng 

A. Cho dây nhôm vào cốc đựng 
dung dịch NaOH đặc 

1. Không có hiện tượng gì xảy ra 

B. Cho bột sắt vào dung dịch HCI 

2. Bọt khí xuất hiện nhiều, kim loại tan 
dần tạo thành dung dịch không màu 

c. Cho lá Zn vào dung dịch CuCI 2 

3. Có khí không màu, mùi hắc bay ra, 
dung dịch tạo thành có màu xanh 

D. Cho dây Cu vào dung dịch 
FeS0 4 

4. có chất rắn màu đỏ tạo thành bám 
vào lá Zn, màu xanh của dung dịch 
nhạt dần, kim loại tan dần 

E. Nhỏ dung dịch BaCI 2 vào dung 
dịch Na 2 S0 4 

5. Có bọt khí thoát ra, sắt tan dần 

F. Cho lá Cu vào H 2 S0 4 đặc nóng. 

6. Có chất kết tủa trắng xuất hiện 


7. Có kim loại màu trắng tạo thành bám 
vào thanh kim loại, dung dịch 
chuyển sang màu xanh. 


233 














http://tuhoctoan.net 


Phần II: TựLƯẬN (7 điểm) 

Càu 2: (3 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng cho sơ đồ sau: 

Cu -> CuCl 2 -> Cu(NƠ 3 ) 2 -> Cu(OH) 2 -> CuO 
^CuS0 4 -> Cu(N0 3 ) 2 

Câu 3: (4 điểm) 

Hoà tan hoàn toàn 4,4 gam hỗn hợp gồm (Mg, MgO) bằng dung dịch 
axit HC1 7,3% (vừa đủ). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí (ở đktc). 

a) Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra. 

b) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. 

c) Tính khối lượng dung dịch axit HC1 7,3% cần dùng để hoà tan 
hết hỗn hợp trên. 

d) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng. 
(Cho Mg=24 ; C1 = 35,5; H=1 ; 0= 16) 


234 


http://tuhoctoan.net 


MỤC LỤC 

T rang 

LỜI NÓI ĐẦU.3 

Tiết 1 Ôn tập.5 

Tiết 2 Ôn tập (Tiếp).13 

ChươNq I. CÁC LOẠI HỢP CHẤT vô cơ 

Tiết 3 Tính chất hoá học của oxit khái quát về sự phân loại oxit.20 

Tiết 4 Một số oxit quan trọng.28 

Tiết 5. Một số oxit quan trọng (Tiếp).33 

Tiết 6 Tính chất hoá học của axit.38 

Tiết 7 Một số axit quan trọng.45 

Tiết 8 Một số axit quan trọng (Tiếp).52 

Tiết 9 Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit.60 

Tiết 10 Thực hành: Tính chất hoá học của oxit và axit.65 

Tiết 11 Tính chất hoá học của bazơ.70 

Tiết 12 Một số bazơ quan trọng.79 

Tiết 13 Một số bazơ quan trọng (Tiếp).85 

Tiết 14 Tính chất hoá học của muối.91 

Tiết 15 Một số muối quan trọng.101 

Tiết 16 Phân bón hóa học.107 

Tiết 17 Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ.112 

Tiết 18 Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ.119 

Tiết 19 Thực hành: Tính chất hoá học của bazơ và muối.128 

Tiết 20 Kiểm tra 1 tiết.131 

ChươNq II. KIM LOẠI 

Tiết 21 Tính chất vật lí của kim loại.131 


235 
























http://tuhoctoan.net 


Tiết 22 Tính chất hoá học của kim loại.135 

Tiết 23 Dãy hoạt động hoá học của kim loại.143 

Tiết 24 Nhôm.153 

Tiết 25 Sắt.163 

Tiết 26 Hợp kim sắt: gang, thép.170 

Tiết 27 Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn.177 

Tiết 28 Luyện tập chương 2: Kim loại.181 

Tiết 29 Thực hành: Tính chất hoá học của nhôm và sắt.189 

Tiết 30-31 Ôn tập học kì 1.193 

ChươNq III. PHI KIM. sơ Lược VÊ BẢNG TUẦN HOÀN 
CÁC NGUYÊNTỐHOÁHỌC 

Tiết 32 Tính chất của phi kim.201 

Tiết 33 CIO.209 

Tiết 34 CIO (Tiếp).218 

Tiết 35 Cacbon.225 

Tiết 36 Kiểm tra học kì I.233 


236 
















